Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ 


——t.—— 


IIIÂN HỒI TÁI 5INH 


CHÂM DỨT LUÂN HỎI TÁI SINH 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


LUÂN HỒI TÁI SINH 


L” hồi tái sinh là vấn đề được đề cập đến trong các 
tín ngưỡng và tôn giáo Đông phương. Đặc biệt, luân 
hi tái sinh được đề cập đến như một vấn đề chính yếu 
trong Phật giáo. Nếu nói một cách chính xác thì Phật giáo 
khảo sát luân hôi tái sinh nhằm thấy biết như thật khổ do 
luân hồi tái sinh phát sinh và châm dứt khổ do chấm dứt 
luân hồi tái sinh. Chính vì vậy mà trong Phật giáo có một 
thành ngữ phô biến “Sinh Tử Sự Đại”. Nhưng từ xưa cho 
đến nay, khái niệm luân hồi tái sinh được hiểu rất mơ hồ, 
trừu tượng. Mơ hò, trừu tượng ở chỗ là cái gì đi tái sinh, 
cái gì luân chuyên từ người chết này sang một người sông 
trong kiếp kế tiếp. Theo các tôn giáo tin tưởng có một 
linh hồn. Sau khi chết, linh hồn được quan niệm theo cầu 
trúc nguyên một khối sẽ rời bỏ thê xác đang tan rã, nhập 
vào một thê xác khác, được gọi là đầu thai, là một điều 
khá dễ hiểu. 

Phật giáo phủ nhận linh hồn, đồng thời phủ nhận một 
Tâm thức theo kiểu nguyên một khối, không sinh không 
diệt, thì cái gì đi tái sinh là vấn đề nan giải mà các luận 
giải, chú giải của các tông phái đều không có câu trả lời 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z= Z  == ZZ Z=Z*ZZZZ=ZZ=~=~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 


rõ ràng hoặc né tránh. Ngay trong Đại Kinh Đoạn Tận Ái 
thuộc Kinh Trung Bộ, sau khi phủ nhận không có Thức 
(Tâm thức) đi tái sinh. Vì Thức do duyên khởi, nên Thức 
có tính sinh diệt, vô thường. Nó không thường hằng, 
không thường trú, vì vậy không thể có Tâm Thức di 
chuyên từ thân xác đời này sang một thân xác khác ở đời 
sau. Nhưng bản kinh cũng không nói rõ cái gì đi đầu thai. 
Theo bản kinh này: Khi cha mẹ có giao hợp, người mẹ 
trong thời kỳ có thai và có hương âm hiện tiền thì mới 
xuất hiện bào thai. Như vậy, cái đi đầu thai là hương ấm. 
Nhưng hương ấm là cái gì? Tính chất ra sao? Do cái gì có 
mặt mà hương ấm có mặt thì không có một lời giải thích, 
nên cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ, trừu tượng. 
Sau này một số chủ trương nghiệp đi tái sinh. Nhưng 
nghiệp là Thân hành, Khẩu hành, Ý hành sinh lên rồi diệt 
đi. Nó cũng vô thường mà nói nó đi đầu thai thì cũng rất 
mơ hồ và mang tính Thường kiến. Vậy cái gì đi đầu thai? 
Cái gì di chuyển từ một người chết vào bảo thai? Để có 
câu trả lời minh bạch phải quan sát sự thật đang xảy ra. 


Danh và Sắc 


Loài người và động vật gồm hai phần: Phần vật chất 
gọi là Sắc và phần tinh thần gọi là Danh. Đối với loài 
người, Sắc và Danh còn được chia làm năm nhóm: 
Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức mà tiếng Tàu gọi là năm 
uấn. Trong đó Sắc gồm sáu Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 
Thân, Ý. Danh gồm Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Cụ thể, 
nhóm Thọ là sáu Cảm giác do sáu căn tiếp xúc sáu trần 


4 


¬“.......Ắ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


phát sinh. Chính là các đối tượng của thực tại. Nhóm 
Tưởng là sáu Tâm biết trực tiếp giác quan do sáu Căn tiếp 
xúc sáu Trần phát sinh bao gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ 
thức, Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức. Nhóm Tưởng có 
phận sự nhận biết (hay ghi nhận) sáu đối tượng của thực 
tại, tức sáu cảm thọ. Nhóm Hành gồm rất nhiều Tâm hành 
như niệm, tư duy, tham sân si, ham muốn, chú tâm, tinh 
tấn, lời nói, hành động, khô, vui... Nhóm Thức là Tâm biết 
ý thức, hiểu biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. 
Nhóm Hành và nhóm Thức phát sinh lên được và tính 
chất của nó như thế nảo thì phụ thuộc vào “kho chứa thông 
tin” đã được học hỏi, tích luỹy, kinh nghiệm từ quá khứ. 


Trong “kho chứa thông tin” này, lưu giữ các thông tin 
bao gồm: Các tri thức đã học hỏi, đã kinh nghiệm, đã 
luyện tập, các tính cách, năng khiếu, ham muốn, xu 
hướng... của mỗi một người. Trong đó có cả những hiểu 
biết sai sự thật (gọi là Vô minh), những hiểu biết đúng sự 
thật (gọi là Minh), những tư tưởng chấp thủ “cái này là 
của ta, là ta”... Khi lộ trình tâm khởi lên, Niệm và Tư duy 
thuộc Hành uẫn sẽ tìm kiếm, kích hoạt các thông tin trong 
kho chứa và sử dụng thông tin đó làm phát sinh tâm biết 
ý thức (Thức uẩn). Tâm biết ý thức biết về các đối tượng 
đó là cái gì, tính chất ra sao. Và do tâm biết ý thức mà 
phát sinh thái độ với đối tượng. Do thái độ như vậy mà 
phát sinh lời nói, hành động với đối tượng. Do lời nói và 
hành động mà phát sinh kết quả là khổ hay vui. Thông tin 
lưu giữ trong kho chứa quyết định sự hiểu biết (Ý thức). 
Vì vậy nó quyết định lỗi sống của mỗi loài, mỗi cá thê. 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................  ~ = 4= Z Z= SE Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=zz=====zz===== 

Thông tin này ở mỗi cá thê đều khác nhau, là yếu tô 
chính để phân biệt tâm thức loài này với loài kia, người 
này với người kia, Phàm và Thánh. Lượng thông tin này 
chính là thông tin Pháp trần, là đối tượng tương tác của Ý 
căn được nói đến trong Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, 
Pháp trần. 


Khoa học thông tin cũng bắt chước cấu trúc Danh — 
Sắc của con người mà chế tạo ra máy tính, cũng bao gồm 
Danh và Sắc. Máy tính bao gồm phần cứng và phần mềm. 
Phần cứng là vật chất, là Sắc bao gồm các linh kiện, các 
vi mạch... Phần mềm là lượng thông tin, là các lập trình 
được cài đặt trong bộ nhớ, là tinh thần, là Danh. 


Kho chứa thông tin 


Cái kho để lưu giữ các thông tin này nằm ở đâu? 
Đa phân từ xưa tới nay, đều cho rằng, lượng thông tin 
Pháp trần này được lưu giữ nơi tâm vì đa phần đều quan 
niệm tâm theo cấu trúc nguyên một khối. Nhưng sự thật 
tâm là một phạm trù, bao gồm rất nhiều thứ tâm (chia làm 
4 loại gồm: Thọ, Tưởng, Hành, Thức), gọi là các Danh 
pháp. Nó đang sinh và diệt theo một “lộ trình” tuân theo 
định lí Duyên khởi, không phải câu trúc nguyên một khối 
nên không thê lưu giữ thông tin. Có trường phái đề ra 
A-lại-da thức (hay Tàng thức) có công năng lưu giữ các 
chủng tử (hạt giống, thông tin). Như vậy, đương nhiên 
phải công nhận A-lại-da thức không sinh không diệt. Chủ 
trương này cũng giống như các tôn giáo Duy Tâm, công 


6 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


nhận một năng lực tinh thần tuyệt đối, một Thượng để 
toàn năng không sinh không diệt. Chủ trương đó trái với 
định luật duyên khởi, trái với sự thật tâm vô thường, 
và không thể thuyết minh được: Do cái gì có mặt mà 
A-lại-da thức có mặt, do cái gì không có mặt mà A-lại-da 
thức không có mặt. 


Lượng thông tin về tâm ấy không thê được lưu giữ 
nơi tâm vì khi ngủ say không mộng mị, ngất đi trong một 
tai nạn, gây mê sâu khi mổ... không có tâm nảo có mặt thì 
lây cái tâm nào đề lưu giữ thông tin. Thông tin Pháp trần 
chỉ có thể lưu giữ nơi thân. Vì chỉ có vật chất mới có khả 
năng lưu giữ thông tin. Lượng thông tin pháp trần chỉ có 
thể lưu giữ ở một chỗ duy nhất là nơi cấu trúc ADN của 
các tế bào. Khoa học đã nghiên cứu rất kỹ càng về thông 
tin đi truyền. Khi giải mã bản đồ gen người, khoa học 
phát hiện lượng thông tin di truyền chỉ có trong khoảng 
5% lượng gen, còn 95% lượng gen còn lại chứa đựng cái 
gì thì hiện khoa học đang bó tay. Chính 95% lượng gen 
không chứa thông tin di truyền, lại là nơi lưu giữ lượng 
thông tin về Tâm, gọi là thông tin Pháp trần mà khoa học 
chưa biết đến. 


Bằng chứng của sự thật này là việc ghép tạng trong y 
khoa đã làm thay đổi tính cách của người nhận tạng theo 
tính cách của người cho tạng. Trước đây, Jaime Sherman 
chăng bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ chơi thể thao hoặc ăn 
món ăn Mexico nhưng sau ca ghép tim, mọi chuyện đã 
khác hăn. Cô tham gia đội bóng chày, tập bơi và không 


7 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... - 2 z= Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ~~=ZZ=Zzz~=~=~zz=e=z 


bỏ sót một trận bóng đá nào trên truyền hình. Cô mê mắn 
trước những món cay xé lưỡi của đất nước Trung Mỹ. 
Ngạc nhiên vì sự thay đôi của mình, cô tìm hiểu và được 
biết, tất cả những thói quen đó là của người đã tặng cho 
cô trái tim. Anh ấy là vận động viên nghiệp dư của một 
trường đại học bang Kansas, Mỹ. Một người đàn ông 47 
tuổi sau khi ghép tim, đột nhiên say mê các giai điệu cô 
điển, đặc biệt là các bản nhạc viết cho đàn violon, mặc dù 
từ nhỏ ông là người mù về âm nhạc. Thì ra trái tỉm mới 
của ông trước đây thuộc về một thiếu nữ yêu nhạc cổ điển 
và chơi violon. Một người khác, sau khi được ghép tim 
của một cô gái mắc bệnh biếng ăn bỗng xuất hiện các 
triệu chứng khó chịu, buồn nôn khi ngửi thấy mùi xào 
nấu. Một doanh nhân 58 tuổi ở bang Arizona - Mỹ, ông 
vốn là người say mê công việc và gần như suốt đời chỉ có 
mối bận tâm duy nhất là tiền bạc. Sau khi được ghép tim 
của một nhà hoạt động xã hội đã từ bỏ kinh doanh và 
dành phần lớn thời gian để làm từ thiện... (Tham khảo 
ghép tạng thay đôi tính cách trên Google). 


Khi ghép tạng (thí dụ như thay tim) thì lượng thông 
tin Pháp trần của người chết được lưu giữ trong ADN của 
các tế bào tim sẽ được truyền dẫn vào ADN của các tế bảo 
trong thân thể người sống. Và như vậy, trong ADN của 
người được ghép tạng sẽ có hai lượng thông tin Pháp trần 
của cả người sống và người chết. Vì vậy, khi lộ trình tâm 
khởi lên sẽ sử dụng cả hai lượng thông tin trên, nên người 
được ghép tạng sẽ xuất hiện các tính cách mới. Ví như anh 
thanh niên được thay tim của một thanh niên khác (bị tai 


8 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


nạn giao thông) thì khi mắt tiếp xúc với cha mẹ, bạn bè 
của người sống, nhãn thức chỉ Thấy (hay ghi nhận) hình 
ảnh mà không biết đối tượng đó là gì. Tiếp đến, thông tin 
về hình ảnh được nhãn thức thấy sẽ được truyền về kho 
chứa thông tin trong ADN của tế bảo thần kinh não bộ để 
xử lí và Niệm (trí nhớ) sẽ tìm kiếm các thông tin hình ảnh 
tương hợp đã được lưu vào kho chứa từ quá khứ. Tiếp 
đến, Tư duy sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, kết 
luận và làm phát sinh tâm biết ý thức, biết đây là cha mẹ, 
bạn bè của ta...(của người sống) và sẽ có thái độ, cách cư 
xử của người sống. Nếu mắt thấy cha mẹ, bạn bè người 
chết thì Niệm và Tư duy sẽ so sánh, đối chiếu với thông 
tin của người chết và ý thức khởi lên vẫn biết đây là cha 
mẹ, bạn bẻ của ta (của người chết) và sẽ có thái độ, cách 
cư xử của người chết. Ở đây không phải có hai linh hồn 
hay hai tâm thức cư ngụ trong một cơ thể mà lộ trình tâm 
sử dụng hai lượng thông tin của người sống và người chết 
được lưu giữ trong cầu trúc ADN của tế bảo. 


Vậy thì, trong cấu trúc ADN của các tế bảo trong thân 
thể có hai lượng thông tin, đó là thông tin di truyền và 
thông tin Pháp trần. Tuy nhiên thông tin di truyền trong 
mọi tế bào khác nhau đều có phần giống nhau và có phần 
khác nhau. Nó cũng như thông tin Pháp trần được lưu giữ 
trong các loại tế bào khác nhau tuy có phần giống nhau 
nhưng cũng có những phần khác nhau tuỳ theo chức năng 
của từng loại tế bảo. Ví như thông tin Pháp trần ở tế bào 
não, tuy có một số giống, nhưng có một số thông tin khác 
với tế bào tim, gan, thận, tay, chân... 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.......................- 2 z< Z  <= ZZ Z=Z=S=ZZZ=ZZ~~zZz=Z==~=z=~zz=ze=z 
Chết và tái sinh thành Hóa sinh 


Khi một người chết không phải các Sắc pháp, cũng 
không có linh hồn, bản ngã hay tâm thức tái sinh mà chính 
lượng thông tin di truyền và lượng thông tin Pháp trần 
được lưu giữ trong cấu trúc ADN của tế bảo thần kinh 
não bộ tái sinh. Lúc một người hấp hồi và chết thì trong 
những lộ trình tâm khởi lên có sự khao khát sống, mong 
muốn sống, bám víu sự sông, sợ chết, hoảng loạn trước 
cái chết do Niệm (trí nhớ) kích hoạt thông tin hữu ái 
(Tham ái sự sống, sự hiện hữu) đã được huân tập, lưu giữ 
trong quá khứ. Các thông tin này “kích động” kho chứa 
thông tin trong ADN cho đến khi tế bào não bộ chết thì 
một sự “đột biến” xảy ra. Theo thuyết lượng tử, các 
electron của các tế bào thần kinh não bộ đang ở “mức” 
năng lượng cao “nhảy” xuống một mức năng lượng thấp 
hơn sẽ làm phát sinh các “lượng tử”. Đây là dạng vật chất 
đặc biệt vi tế mang lưỡng tính sóng hạt có khả năng 
“copy” toàn bộ lượng thông tin, bao gồm thông tin di 
truyền và thông tin Pháp trần trong tế bảo não bộ thoát ra 
ngoài. Thực thê thoát ra khỏi xác chết không phải là Linh 
hồn, không phải là tinh thần thuần tuý mà nó gồm hai 
phần: Vật chất và tinh thần, hay Sắc và Danh. Điều này 
xảy ra giống như khi viết một tin nhắn trên điện thoại và 
bấm [Ok] thì sẽ phát sinh sóng điện từ (vật chất - Sắc) 
mang lượng thông tin (Tinh thần- Danh) là tin nhắn đó 
chuyên đi. Sóng điện từ là Sắc, tin nhắn đó là Danh và 
cặp Danh Sắc này đến tương tác với một điện thoại khác 
và Danh (tin nhắn) được tách ra khỏi Sắc (sóng điện từ). 


10 


"...... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Có thê sau này, khoa học công nghệ sẽ chê tạo được các 
camera ghi lại sự thoát xác của cặp Danh — Sắc này. 


Thực thể thoát ra khỏi xác chết gồm Danh và Sắc có 
đặc điểm như một chúng sinh nên gọi là Hóa sinh. Hóa 
sinh đó, do có sự tương tác giữa Danh và Sắc mà thực 
chất là tương tác giữa các lượng thông tin nên vẫn phát 
sinh lộ trình tâm. Lộ trình tâm của Hóa sinh tương tự lộ 
trình tâm thứ 6 (Ý tiếp xúc Pháp trần) của con người với 
tâm biết Tưởng thức và Ý thức. Điều này tương tự như 
con người thấy biết trong mộng nhưng những cảnh giới 
ấy không phải ở bên ngoài mà do các thông tin đã lưu giữ 
trong kho chứa tương tác với nhau mà phát sinh. Hóa 
sinh không những biết những cảnh do các thông tin trong 
kho chứa tương tác mà phát sinh (nói nôm na là cảnh ảo). 
Tuy không có mắt tai mũi lưỡi thân như con người, không 
thể thấy, nghe, cảm nhận trực tiếp thực tại. Vì Sắc pháp 
của nó có lưỡng tính sóng hạt (lượng tử) nên có thể xuyên 
qua tường vách, cây cối, người vật... Và vì vậy, khi Hóa 
sinh “xuyên” qua một người thì xảy ra tương tác giữa 
thông tin của Hóa sinh và thông tin trong kho chứa của 
người đó. Do tương tác đó, mà phát sinh lộ trình tâm và 
Hóa sinh sẽ thấy biết thực tại thông qua thấy biết thực tại 
của người đó. Đây là khả năng tha tâm thông, biết được 
tâm người khác. Nhưng Hóa sinh thấy biết về thực tại 
thông qua mắt tai mũi lưỡi thân của người khác cũng chỉ 
là “cảnh ảo”. Với Thấy và Biết các cảnh ảo như vậy, đời 
sống của Hóa sinh vẫn thích ghét, vui buồn, hờn giận, 
hạnh phúc, khổ đau, vẫn khao khát ăn uống, tình dục, 


1I 


ý 4+1 00c0227á, 0 .................. 


hưởng thụ lạc thú nhưng không thể nào được thoả mãn, 
cho dù là chút xíu. Vì tất cả đều là “cảnh ảo”. 


Các Hóa sinh tồn tại trong không gian này với loài 
người vả có sự tương tác với con người với vô vàn mức 
độ khác nhau. Các Hóa sinh có thể chia làm ba loại: Loại 
thứ nhất là vui nhiều hơn, khổ ít hơn do khi còn là con 
người đã tạo tác vô số thiện nghiệp. Các tôn giáo quan 
niệm đó là Chư thiên. Loại thứ hai là đau khổ kinh hoàng, 
khủng khiếp do khi còn là con người đã tiếp thu tà kiến 
và tạo tác vô số ác nghiệp khốc liệt. Loại này các tôn giáo 
quan niệm đó là Địa ngục. Loại thứ ba là các Hóa sinh 
còn lại, rất đa dạng về chủng loại và phức tạp về năng lực 
và tính cách. Tuy Hóa sinh cũng có một số niềm vui, hạnh 
phúc nho nhỏ nhưng khổ đau vẫn là phần chính, và đó là 
nỗi thống khổ mà đời sống loài người khó hình dung nỗi. 
Loại này tôn giáo quan niệm là A-Tu-la, Ngạ quỷ (Phi 
nhân), Vong linh, Người cõi âm... Sự tồn tại của các Hóa 
sinh này dài bao lâu, tuỳ thuộc vào các nghiệp lực đã tạo 
tác khi còn là con người, có thê một hai giờ, một hai ngày 
cho đến hàng ngàn vạn năm. Hóa sinh tồn tại cho đến khi 
sự tương tác các thông tin làm cho nghiệp lực tạo tác 
trong đời “cạn kiệt”. Lúc đó Hóa sinh sẽ tương tác được 
với trứng và tỉnh trùng đã kết hợp. Hóa sinh chết tại đây 
và phát sinh một bảo thai mới. 


Hoá sinh tái sinh thành trứng sinh hoặc thai sinh 


Khi nghiệp lực tạo tác trong quá khứ của kiếp người 
đã cạn kiệt theo vận hành của đời sông Hóa sinh, thì Hoá 


12 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
sinh đó tương tác được với “trứng và tỉnh trùng” đã kết 
hợp. Đương nhiên, tương tác chỉ xảy ra khi có sự “tương 
hợp” giữa lượng thông tin của Hóa sinh và lượng thông 
tin của cha mẹ (thông qua trứng và tinh trùng). Ví dụ như: 
hai điện thoại có hai số sim khác nhau gọi cho nhau. Khi 
đó sẽ có sự tương hợp giữa hai loại thông tin này thông 
qua mạng viễn thông và tín hiệu từ máy một sẽ duy nhất 
tới máy hai cho dù hai máy đặt cạnh nhau hay cách nhau 
nửa vòng quả đất. Tín hiệu sẽ không đến với một máy thứ 
ba nào hết. Tương tự như vậy, khi có tương tác giữa Hóa 
sinh và Hợp thê (trứng đã kết hợp với tinh trùng), cả hai 
cùng diệt đi và phát sinh một Bào thai. Bào thai gồm hai 
phần: Danh và Sắc. 


— Danh bao gồm: Thông tin di truyền của bố và mẹ, 
thông tin di truyền của người chết (Hóa sinh) và thông tin 
pháp trần của người chết (Hóa sinh). 


— Sắc là phần vật chất của trứng và tỉnh trùng. 


Bào thai này lại tương tác với dưỡng chất từ cơ thể 
người mẹ mà phân chia và phát triển thành các loại tế bào 
khác nhau. Quá trình phân chia và phát triển này chịu sự 
chỉ phối của bốn loại thông tin trên. Vì vậy khi được sinh 
ra cơ thể không chỉ tiếp thu thông tin di truyền từ bố mẹ 
mà còn từ người đã chết ở kiếp trước. Nên những đứa trẻ 
có thể giống cha hoặc mẹ hoặc khác hắn cha mẹ (giống 
người ở tiền kiếp). Vì vậy, những đứa trẻ sinh ra cùng cha 
mẹ nhưng khác hắn nhau, hoặc có những căn bệnh bẩm 
sinh không phải di truyền từ cha mẹ, từ dòng họ mà di 


13 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................. + = 4 4= ZZ Z= SE Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=z==zz==zz===== 
truyền từ kiếp trước... Mỗi đứa trẻ sinh ra tâm tính đã khác 
hắn nhau vì trong ADN của nó, trong kho chứa thông tin 
đã có thông tin pháp trần của tiền kiếp. Trong quá trình 
phát triển của bào thai, có những “đột biến gen” nên một 
số thông tin “trồi lên” làm cho nhiều đứa trẻ thần đồng nhớ 
lại ngay từ nhỏ những năng khiếu ở kiếp trước của mình. 
Rất nhiều người do những “tai nạn” đặc biệt làm “đột biến 
gen” nên nhớ được nhiều chỉ tiết về tiền kiếp. 

Tóm lại: Luân hồi tái sinh phải được hiểu là một 
chúng sinh gồm Danh và Sắc. Khi một Danh - Sắc này 
diệt đi, sẽ làm phát sinh một Danh - Sắc kế tiếp. Cụ thê là 
Danh - Sắc người hoặc thú diệt đi phát sinh Danh - Sắc 
của Hóa sinh. Danh - Sắc Hóa sinh diệt lại phát sinh Danh 
- Sắc người hoặc thú. Quá trình cứ diễn tiễn như thế mãi 
nếu còn Vô minh và Hữu ái. Đây gọi là Luân hỏi tái sinh. 
Danh - Sắc cũ diệt là nhân duyên cho Danh - Sắc mới 
phát sinh nên quan hệ giữa Danh - Sắc cũ và Danh - Sắc 
mới là quan hệ nhân quả: nhân diệt quả sinh. Cái đi luân 
hồi tái sinh, cái chuyên từ Danh - Sắc cũ sang Danh - Sắc 
mới, cái chuyên từ kiếp sông cũ sang kiếp sống mới chính 
là lượng thông tin di truyền và lượng thông tin Pháp trần 
chứ không phải một linh hồn, một bản ngã, một tâm thức 
không sinh không diệt. Bản thân hai lượng thông tin này 
cũng đang tương tác, đang sinh diệt, có tăng có giảm 
trong từng giây phút chứ không phải một khối lượng cố 
định, không thay đổi với thời gian. Nhưng có một loại 
thông tin được truyền từ kiếp sống này qua kiếp sống 
khác, miên viễn như vậy trong luân hồi tái sinh là hiểu 


14 


"......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


biết sai sự thật thực tại (gọi là Vô minh) và tư tưởng chấp 
thủ “cái này là của ta, là ta”. Chính hiểu biết sai lạc, mê 
lầm, vô minh này làm phát sinh Hữu ái và Phi Hữu ái là 
nguyên nhân của luân hồi tái sinh, là nguyên nhân phát 
sinh khô của Sinh - Già - Bệnh - Chết. 


Khi một người đã thành tựu trí tuệ, đã xoá bỏ thông 
tin Vô minh, thông tin “ta và của ta” trong kho chứa thông 
tin nơi ADN của các tế bào thì khi Danh - Sắc này diệt, 
không còn phát sinh một Danh - Sắc nào khác nữa. Đó là 
chấm dứt luân hồi tái sinh, là Niết bàn vô dư, là Vô thượng 
an ôn thoát khỏi mọi khổ ách, là Nhập diệt. 


Câu hỏi 1: Luân hồi tái sinh là sự thật hay chỉ là sự 
“tin tưởng ” của các tôn giáo trong đó có Phật giáo? 


Trả lời: Luân hồi tái sinh là một sự thật và sự việc có 
thật này đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nhưng 
chỉ có một số ít người chứng kiến sự thật này. Đương 
nhiên những người đó sẽ khắng định luân hồi tái sinh là 
một sự kiện có thật. Đa phần không chứng kiến sự việc 
mà nghe qua kinh điển, qua các truyền thuyết và được 
giải thích hết sức mơ hồ trừu tượng hoặc dựa trên quan 
điểm Duy vật nên họ phủ nhận sự việc có thực này. 


Ngày nay có rất nhiều nhà khoa học tuy mang quan 
điểm Duy vật nhưng đã làm việc nghiêm túc, kiểm tra, 
kiểm chứng sự thật, đã mô tả vô số trường hợp nhớ được 
những đồ vật, những sự việc... mà họ đã trải qua trong 
tiền kiếp trước đó của họ. Ở Việt Nam tại các huyện miền 
núi tỉnh Hoà Bình có rất nhiều đứa trẻ con của gia đình 


15 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................... + = 4= ZZ Z= SE Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=zz==z==zz====== 
này chết đi lại tái sinh vào một gia đình khác. Người ta đã 
kiểm tra, kiểm chứng được một cách chính xác những chi 
tiết mà đứa trẻ tái sinh mô tả về địa điểm căn nhà, đồ đạc, 
cha mẹ, quan hệ... của đứa trẻ tiền kiếp. 

Câu hỏi 2: Tại sao khi một người chết thì thân thể họ 
lạnh ngắt, thân nhiệt lúc đó thấp hơn hắn nhiệt độ không 
khí, nhiệt độ môi trường? Nếu theo quy luật vật lí vỀ cân 
bằng nhiệt thì thân nhiệt người chết phải bằng nhiệt độ 
môi trường. Vậy có bí mật gì ở đáy không? 


Trả lời: Nếu khi chết mà chỉ có linh hồn hay tâm 
thức thoát ra khỏi thân thê như các tôn giáo tin tưởng 
(Tinh thần hay Danh) thì nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ môi 
trường phải cân bằng nhau theo tính chất cân bằng nhiệt. 
Nhưng khi chết không những có lượng thông tin di truyền 
và thông tin Pháp trần (Danh) mà còn có lượng vật chất 
lượng tử (Sắc có lưỡng tính sóng hạt) thoát ra khỏi xác 
chết. Lúc chết các electron nơi tế bào não bộ đang ở 
“mức năng lượng” cao chuyển xuống “mức năng lượng” 
thấp sẽ phát sinh một lượng tử (photon) theo quy luật 
của cơ học lượng tử. Đương nhiên để vật chất thô của 
thân thê “biến đổi” thành vật chất lượng tử vi tế thì phải 
cần một lượng nhiệt cực lớn lấy nơi thân thê nên lúc đó 
thân thê sẽ lạnh xuống. Ví như khi mở khoá một bình ga 
thì lượng vật chất ở dạng nước “biến đổi” thành dạng hơi 
thì phải lấy đi một lượng nhiệt của bình ga làm cho bình 
ga lạnh xuống, đồ mô hôi. Như vậy cái thoát ra khỏi thân 
thê khi chết không phải duy nhất là Tinh thần (Danh), 
không phải là Linh hồn hay Thần thức (tâm thức không 


16 


... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


sinh không diệt) mà gồm 2 phần: Vật chất và Tinh thần 
hay Sắc và Danh. 


Câu hỏi 3: Nhân bản vô tính động vật có liên quan gì 
với luân hôi tải sinh không? 

Trả lời: Nhân bản vô tính động vật là một công nghệ 
sinh học có thể thành công với bất kỳ động vật hay thực 
vật nào. Nguyên lí là sử dụng tế bào gốc. Thí dụ đối với 
con người thì trong tế bào gốc đã có hai loại thông tin: 
Thông tin di truyền và thông tin Pháp trần. Nhân bản vô 
tính con người cũng giống như nhân bản vô tính một con 
cừu hay một con lợn. Nghĩa là lẫy tế bào gốc của người 
đó rồi cho vào một cái trứng đã lẫy hết nhân ra (chỉ sử 
dụng cái vỏ trứng) và cấy cái phôi đó (tế bào gốc đặt 
trong một vỏ trứng) vào tử cung người đàn bà. Dưỡng 
chất do cơ thê người đàn bà tiết ra sẽ tương tác với phôi 
và sẽ phát sinh sự phát triển của phôi. Lúc đó, từ tế bảo 
gốc với sự chi phối của thông tin di truyền và thông tin 
pháp trần sẽ phân chia thành các tế bảo tim, gan, thận, 
phổi... Sau hơn 9 tháng phôi sẽ phát triển và đứa bé được 
sinh ra. Nó là một bản sao, giống hệt con người bản chính 
kê cả thân thể và mọi hiểu biết, đặc điểm, tính cách thuộc 
về tâm. Một bản sao ra đời chỉ trên yếu tố tế bảo gốc mà 
không cần một thức tái sinh từ kiếp quá khứ bởi trong 
nhân bản vô tính không cần sự “di chuyên” thông tin di 
truyền và thông tin pháp trần. Đây cũng có thê gọi là một 
hình thức luân hôi tái sinh và có thể nói mọi loài thực vật 
cũng luân hồi tái sinh tương tự như vậy. 


17 


THỨC TÁI SINH 
LÀ HÓA SINH 


Lệ 
^ +? 


inh não bộ sẽ xảy ra “đột biến”. Sự đột biến này sẽ 
làm phát sinh một loại vật chất vi tế đặc biệt mang lưỡng 
tính sóng hạt (lượng tử) có khả năng mang tải lượng 
“thông tin Pháp trần và thông tin di truyền” của người 
chết thoát ra. Đó là Thức tái sinh thoát ra. 


| ` hi tế bào não chết, tại cấu trúc ADN của tế bào thần 


Đặc tính của thức tái sinh 

Thức tái sinh không phải là Tâm thuần tuý, mà nó 
gồm hai phần Vật chất (Sắc) và Thông tin (Danh). Nghĩa 
là có cả hai phần Danh và Sắc. Vì vậy, trong Thức tái sinh 
vẫn xảy ra sự tương tác giữa các lượng thông tin tương tự 
như tương tác xảy ra bên trong tế bào thần kinh não bộ 
giữa Ý căn và Pháp trần. Nên nó vẫn có các lộ trình tâm, 
vẫn có các tâm biết tương tự như Tưởng thức và Ý thức, 
gọi là Thức tái sinh. Vì thế “người chết” (ý nói thức tái 
sinh) vẫn “thấy biết”, vẫn chấp thủ vào thấy biết đó. Thức 
tái sinh chính là một Hóa sinh. Đối với con người có sáu 
lộ trình tâm khi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần. Mỗi một lộ 


18 


"-........ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


trình tâm đều có hai loại tâm biết: Một là Tâm biết trực 
tiếp giác quan nhận biết đối tượng, còn được gọi là nhận 
thức cảm tính. Hai là Tâm biết ý thức, hiểu biết về đối 
tượng còn được gọi là nhận thức lý tính. Cụ thể là Mắt 
với Sắc trần thì có Nhãn thức thấy hình ảnh và Ý thức 
hiểu biết về hình ảnh được thấy. Tai với Âm thanh thì có 
Nhĩ thức và Ý thức. Mũi với Hương thì có Tỉ thức và Ý 
thức. Lưỡi với Vị trần thì có Thiệt thức và Ý thức. Thân 
với Xúc trần thì có Thân thức và Ý thức. Ý với Pháp trần 
thì có Tưởng thức và Ý thức. Đối với Lộ trình Ý tiếp xúc 
Pháp trần xảy ra với các thông tin pháp trần trong kho 
chứa, thì Tưởng thức và Ý thức thấy biết những gì do 
lượng thông tin trong kho chứa tương tác mà phát sinh ra. 
Khi con người thức tỉnh, sáu loại lộ trình tâm đan xen với 
nhau, và phân biệt được rõ ràng lộ trình Ý với Pháp xảy 
ra nơi nội tâm chứ không phải bên ngoài. Nhưng khi năm 
lộ trình bên ngoài không có mặt thì con người vẫn tưởng 
lầm những gì đang xảy ra là ngoại cảnh. 

Có thê hình dung thấy biết trong lộ trình tâm này qua 
thí dụ về thấy biết khi mơ ngủ. Khi mơ ngủ, năm lộ trình 
tâm bên ngoài không khởi lên nên không thấy biết những 
gì bên ngoài đang xảy ra. Vì mắt tai mũi lưỡi thân không 
hoạt động. Lúc này các tế bào thần kinh não bộ chỉ “lơ 
mơ” nên Ý tiếp xúc với Pháp trần phát sinh “cảnh vật” và 
thấy biết “cảnh vật” đó. Những cảnh vật khi mơ đó không 
phải là cảnh vật thật đang xảy ra bên ngoài, mà do lượng 
thông tin trong kho chứa “biến hiện ra”. Nhưng người đó 
vẫn tưởng là cảnh vật thật bên ngoài, vẫn thích, vẫn ghét, 


19 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ 2 z= Z  == ZZ Z=Z*=ZZ=ZZ=~Z~Z=Zz=~=~=~zz=e=z 


vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng, vẫn hạnh phúc, khổ đau trong mơ. 
Đối với Hóa sinh, lộ trình tâm giống như lộ trình tâm 
trong mơ. Hóa sinh luôn tưởng lầm là những cảnh vật 
thật bên ngoài hoặc một thế giới tâm linh như khi còn 
sống đã nghe nói đến. 

Ngoài lộ trình tâm do loại vật chất lượng tử vi tế tiếp 
xúc với lượng thông tin về tâm tương tự như Ý tiếp xúc 
với Pháp trần khi còn sông, Hóa sinh còn có một khả 
năng đặc biệt. Đó là Tha tâm thông, khả năng đọc được 
tâm người khác. Vì loại vật chất đặc biệt vi tế mang lưỡng 
tính sóng hạt, có thê xuyên qua các vật thể, xuyên qua cơ 
thể con người, nên Hóa sinh có khả năng “xâm nhập” kho 
chứa thông tin người khác, tương tác với lượng thông tin 
đó làm phát sinh các “cảnh vật” và Tưởng thức cùng Ý 
thức thấy biết các “cảnh vật” đó. Lúc đó, nếu người bị 
xâm nhập thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức gì về đỗi tượng 
thì Hóa sinh cũng thấy y hệt như vậy nhưng là “cảnh ảo” 
chứ không phải là cảnh thực. Không những có khả năng 
đọc tâm người khác mà Hóa sinh cũng giao tiếp với các 
Hóa sinh khác bằng cách tương tự như vậy. Một số Hóa 
sinh có những năng lực mạnh hơn, khi thâm nhập như 
vậy có thể tác ý và tương tác được với các thông tin trong 
các lập trình và làm phát sinh lời nói, hành động của 
người bị thâm nhập theo tác ý của Hóa sinh. 


Phân loại Hóa sinh 


Tuỳ theo Nghiệp lực khi còn sống, tức lượng thông 
tin “Thân hành, Khẩu hành, Ý hành” trong kho chứa mà 


20 


"“........... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


các Hóa sinh sẽ có năng lực, tính chất và thời gian tồn tại 
khác nhau. Có thể phân chia các Hóa sinh thành ba 
loại chính: 


2.1. Loại Hóa sinh thứ nhất: Hóa sinh của những 
người đã tạo tác rất nhiều nghiệp ác cường liệt hoặc 
những tà kiến mãnh liệt: Quá trình hấp hối và chết xảy ra 
theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: người chết vẫn 
thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức được những gì đang xảy 
ra bởi sáu loại tế bào thần kinh vẫn hoạt động. Lúc đó vẫn 
xảy ra sự tiếp xúc giữa sáu Căn và sáu Trần. 

Giai đoạn thứ hai là khi năm loại tế bào thần kinh 
ngưng hoạt động chỉ còn tế bảo thần kinh não bộ hoạt 
động nên không thấy biết gì về bên ngoài mà chỉ có một 
lộ trình tâm Ý tiếp xúc với Pháp trần (tức lượng thông tin 
lưu giữ trong ADN của tế bảo thần kinh não bộ) và chỉ 
thấy biết cảnh vật do lượng thông tin ấy biến hiện ra. 
Khác với giấc mơ, người sắp chết lại rất tỉnh táo, và chỉ 
có một lộ trình tâm duy nhất nên những “cảnh vật” hiện 
ra rất sống động, nhưng người sắp chết hiểu lầm đây là 
những cảnh giới thật đang hiện ra, những cảnh giới tâm 
linh nào đó. Vì vậy, bao trùm lên là nỗi sợ chết kinh 
hoàng. Đối với những người đã tạo tác nhiều nghiệp 
ác cường liệt hay tin tưởng vào những tà kiến, vào những 
thế giới tâm linh, thiên đường địa ngục, âm phủ, 
Diêm vương, ma quỷ, trừng phạt... thì những Nghiệp đó, 
những thông tin đã được lưu giữ đó “hoá hiện” rất nhiều 
cảnh giới khủng khiếp, đáng sợ, đe doạ, xua đuổi, tấn 
công họ. Hoảng loạn và kinh hoàng, họ không thể nào 


21 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z  == ZZ Z=Z*=ZZZ=ZZ~~=~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 
chạy trốn khỏi những hình thù, những nhân vật quái đản 
đang tân công họ. Cho đến khi hơi thở ra cuối cùng chấm 
dứt, cảnh giới ấy vẫn còn diễn ra cho đến khi tế bào não 
chết. Lúc đó đột biến xảy ra làm phát sinh Thức tái sinh 
(tức một Hóa sinh) xuất hiện. Lộ trình tâm của Hóa sinh 
lại diễn tiến tương tự như trong thời gian hấp hối, diễn 
tiến với một sự tiếp nối. Hóa sinh thấy biết và tin răng 
mình đang tồn tại, đang bị rơi vào cảnh giới kinh hoàng, 
khủng khiếp, với nỗi thống khổ vô cùng tận mà không 
biết rằng những cảnh giới đó là “cảnh ảo” do chính các ác 
nghiệp và tà kiến đã được tích tập trong kho chứa của đời 
sông trước đây hoá hiện ra. Đối với hạng người này chỉ 
có duy nhất một cảnh giới như vậy. Vì tuy vẫn có khả 
năng tha tâm thông, có thể thâm nhập tâm người sông để 
thấy biết các “cảnh ảo” khác, nhưng vì cảnh giới này quá 
mãnh liệt, nên tha tâm thông không xảy ra. Diễn tiễn như 
vậy cứ tiếp diễn theo thời gian cho đến khi nào ác nghiệp 
và tà kiến cạn kiệt. Tức lượng thông tin ác nghiệp, tà kiến 
tiêu mòn hết trong thời gian tương tác, thì Hóa sinh mới 
tương tác được với một hợp tử trứng và tinh trùng tương 
hợp. Và do vậy kết thúc khoảng thời gian tồn tại của Hóa 
sinh, lượng thông tin còn lại tiếp tục vào Trứng (sinh) 
hoặc Thai (sinh), tiếp tục một chu kỳ mới. Sự tồn tại một 
loại Hóa sinh như vậy được hiểu là cảnh giới Địa ngục. 
Sự tồn tại, hay tuôi thọ của Hóa sinh là bao nhiêu tháng, 
bao nhiêu năm, hay bao nhiêu trăm năm, ngàn năm tuỳ 
thuộc vào tà kiến và nghiệp ác đã tạo tác trong đời sông 
trước đó. 


?) 


¬.... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


2.2. Loại Hóa sinh thứ hai: Hóa sinh của những 
người có đời sống chí thiện, thương yêu và giúp đỡ đồng 
loại: Đối với hạng người này, trong thời gian hấp hối và 
tiếp nói là Hóa sinh do các thông tin về thiện nghiệp và 
hoan hỷ trong các thiện nghiệp nên cảnh giới xuất hiện là 
những øì đẹp đẽ, an bình và hạnh phúc. Giống như trong 
một giác mơ đẹp, hạnh phúc, con người vẫn cảm nhận 
vui sướng, hạnh phúc trong giấc mơ. Thậm chí hạnh phúc 
trong mơ thường được phóng chiếu lên gấp nhiều lần so 
với cảnh thực ngoài đời. Tương tự như vậy Hóa sinh tận 
hưởng niềm vui sướng, hạnh phúc trong các cảnh ảo ấy. 
Tuy vậy nhưng Hóa sinh vẫn còn tham ái đối với ăn uống, 
xúc chạm, sở hữu nên khi thấy nghe, cảm nhận các “đối 
tượng ảo” mà không ăn uống, xúc chạm, sở hữu được thì 
cũng đau khổ vô cùng. Diễn tiễn như vậy kéo dài, kéo dải 
cho đến khi thiện nghiệp ẫy cạn kiệt, tức lượng thông tin 
thiện nghiệp do tương tác mà tiêu mòn hết. Lúc đó Hóa 
sinh mới tương tác với một hợp tử trứng và tinh trùng và 
chấm dứt tồn tại. Lượng thông tin còn lại vào bào thai, 
tiếp tục một chu kỳ mới. Cảnh giới này được hiểu là Chư 
Thiên. Thời gian tồn tại hay tuổi thọ của Hóa sinh Chư 
Thiên là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, hay bao 
nhiêu ngàn năm tuỳ thuộc vào thiện nghiệp đã tạo tác 
trong đời. 

2.3. Loại Hóa sinh thứ ba: Ngoài hai loại Hóa sinh 
với nghiệp quá khứ cực ác hoặc cực thiện, số còn lại được 
xếp vào loại thứ ba này. Đối với Hóa sinh loại thứ ba này 
có hai loại cảnh giới được thấy biết: một là cảnh giới phát 


23 


ý ‹10c0¿27.á, 0 ................. 
sinh trong lộ trình tâm của Hóa sinh, hai là cảnh giới nhờ 
tha tâm thông mà thấy biết qua tâm của chúng sinh khác. 
Cả hai loại cảnh giới được thấy biết này đều là “cảnh ảo”. 

Đối với cảnh ảo của Hóa sinh cũng có cảnh đưa đến 
vui sướng, hạnh phúc, nhưng cũng có những cảnh đưa 
đến buôn đau, lo lắng sợ hãi, có những cảnh thân quen đã 
từng trải qua, cũng có những cảnh xa lạ, khó hiểu, ngỡ 
ngàng... Tất cả xuất hiện một cách vô lối, lan man, không 
tuân theo một chủ đích nào, giống như trong mơ. Các 
cảnh giới xuất hiện như vậy đều do các nghiệp thiện ác, 
do tà kiến và chánh kiến đã tạo tác trong quá khứ mà hoá 
hiện ra. 

Khi Hóa sinh tương tác được với “kho chứa thông 
tin” của một người nào đó, thì người đó thấy, nghe, cảm 
nhận, hiểu biết về đối tượng như thế nào thì lượng thông 
tin về đối tượng có ngay trong kho chứa. Hóa sinh cũng 
thấy biết đối tượng như vậy nhờ lượng thông tin đó. 
Không chỉ một người mà Hóa sinh xâm nhập kho chứa 
rất nhiều người và không điều khiển được, nên cảnh hiện 
ra cũng không có một trật tự nào mà hoàn toản vô lối, và 
bị trôi dạt từ cảnh ảo này sang cảnh ảo khác. Do vậy nên 
Hóa sinh rất muốn trở về nhà, nhưng rất kinh hoàng khủng 
khiếp, hoảng loạn giống như một người lạc giữa rừng sâu 
không tìm thấy đường ra. Đôi lúc Hóa sinh thâm nhập 
được kho chứa là người thân và trở về nhà nhưng lại hoàn 
toàn thất vọng, tức giận vì không ai nhận ra sự có mặt của 
mình. Hóa sinh có thể chứng kiến đám tang, những thức 


24 


"—....... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


ăn cúng giỗ cho mình, chứng kiến mọi sự đang xảy ra. 
Như đã từng trước đây, như trong một giấc mơ, Hóa sinh 
vẫn cồn cào muốn ăn khi thấy món ăn thích thú hàng 
ngày, vẫn thèm muốn tình dục... vẫn nghĩ là một con 
người cần phải hưởng thụ như đã sống nhưng bây giờ tất 
cả là cảnh ảo không thể chạm vào nó được, không thê nào 
sử dụng được. Mọi tải sản của Hóa sinh giờ đây đã thuộc 
quyền người khác. Nó cô gắng chạm vào đề sử dụng, để 
giảnh lại nhưng không chạm vào được. Hãy hình dung ra 
nỗi khô đau, tuyệt vọng đến nhường nào. Thử hình dung 
một người đã từng yêu vợ thiết tha, nay Hóa sinh đó 
chứng kiến cô vợ đang giao câu với người đàn ông khác 
với tình yêu say nồng, mà hoàn toàn bất lực, không thê 
phản ứng, không thể dùng một cây gậy đề thoả mãn phẫn 
nộ như khi còn sống. Tha tâm thông làm cho Hóa sinh có 
khả năng thấy biết những gì đang xảy ra nhưng cũng làm 
cho Hóa sinh đau khô khi biết được tâm địa người khác, 
những người thân, bạn bẻ không thật lòng, phản bội, âm 
mưu hãm hại hoặc đang giành giật tài sản của mình. 

Các Hóa sinh có thê thâm nhập kho chứa lẫn nhau 
nên có thể giao tiếp với nhau theo cách thức tha tâm 
thông. Các Hóa sinh cũng có thể thân thiết hoặc đữ dội, 
xung đột với nhau, đe doạ nhau. Một số Hóa sinh có 
nghiệp liên quan đặc biệt với chúng sinh khác, không 
những thâm nhập được kho chứa thông tin mà còn có thê 
tác ý, tương tác với các lập trình thông tin về lời nói, hành 
động làm cho chúng sinh đó nói lên, hay hành động theo 
điều khiển của Hóa sinh. Các Hóa sinh đó làm vậy với 


25 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... - 22 z< Z == ZZ Z=ZSZZZ=ZZ=~Z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 


mục đích tìm kiếm một nơi trú ấn an toàn, đề thoả mãn 
nhu cầu và ham muốn mà Hóa sinh không làm được. 

Sự tôn tại của Hóa sinh như vậy là tồn tại trong thống 
khổ. Sự thông khổ của Hóa sinh lớn hơn tất cả nỗi thống 
khổ của Thế gian cộng lại. Đó là do nhu cầu và ham muốn 
cần được thoả mãn vẫn như cuộc sống trước đây nhưng 
Hóa sinh không hề được thỏa mãn một chút nào dù là nhỏ 
nhất. Nỗi thống khổ này là kết quả của nguyên nhân đã 
tạo tác là khát ái tìm cầu, năm giữ niềm vui, hạnh phúc, 
lạc thú (dục lạc) mà quá khứ đã vun bồi. Hãy biết rằng, 
một người càng thành đạt, càng giàu có, càng nổi tiếng, 
càng nhiều uy quyên khi còn sống thì sự ràng buộc vào 
khối sở hữu ấy càng lớn lao thì khi chết Hóa sinh của họ 
càng nhiều thống khổ bấy nhiêu. Bởi họ không thể nào 
làm chủ, không thể nào sở hữu cái mà họ đã làm chủ, đã 
sở hữu trước đây. 

Hóa sinh thuộc loại thứ ba này rất đa dạng, phức tạp 
với rất nhiều năng lực khác nhau, rất nhiều chủng loại 
khác nhau. Nó có sự tương tác với nhau vả tương tác với 
các chúng sinh khác đang còn sống và cùng hiện hữu trong 
một không gian này chứ không phải tồn tại một thế giới 
tâm linh siêu hình nào khác. Sự tôn tại của Hóa sinh có thể 
vài ba phút, vài ba ngày, hay vài năm, vài trăm năm... 
không nhất định, mà tuỳ thuộc vào nghiệp đã tạo tác trong 
quá khứ. Hóa sinh tồn tại cho đến khi nghiệp đã tạo tác ấy 
cạn kiệt, lượng thông tin ây bị tiêu mòn do tương tác, 
thì Hóa sinh chấm dứt, lượng thông tin còn lại, nghiệp còn 
lại, lại vào thai hoặc trứng tiếp tục một chu kỳ mới. 


26 


TƯƠNG TÁC GIỮA HÓA SINH 
VÀ CON NGƯỜI 


H.“ sinh và con người cùng tồn tại trong một không 
gian. Sắc pháp (thân) của Hóa sinh mang lưỡng tính 
sóng hạt (lượng tử) nên nó giống như sóng điện từ có thể 
xuyên qua cây cối, nhà cửa, tường vách, thân thể con 
người. Và khi nó xuyên qua thân thê con người thì Hóa 
sinh sẽ tương tác với lượng thông tin trong ADN của con 
người làm phát sinh lộ trình tâm. Hóa sinh sẽ biết thực tại 
qua kho chứa thông tin của người đó. Các Hóa sinh cũng 
tương tác với nhau tương tự như vậy. 


Sự tương tác của Hóa sinh với con người có nhiều 

mức độ khác nhau 

1.1. Biết qua tâm người tương tác: Thây nghe các sự 
việc đang xảy ra qua tâm người tương tác là tương tác 
phô biến nhất. Hóa sinh có thể tương tác với bất kỳ người 
nảo mà nó bắt gặp. 

1.2. Cài đặt thông tin: Hóa sinh cài đặt thông tin của 
nó vào kho chứa thông tin của người mà nó tương tác. 


27 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................. + = 4= Z= SE Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=z==zz==zz===== 
Lúc đó lộ trình tâm người đó khởi lên sẽ sử dụng hai 
lượng thông tin giống như những người được thay tim, 
ghép tạng. Hiện tượng này xảy ra với những trường hợp 
như báo mộng, ngoại cảm, gọi hồn, hiện tượng “duyên 
âm”, những thanh niên rất trẻ yêu và lây các bà già khọm 
(do Hóa sinh yêu họ cài đặt thông tin vào kho chứa của 
thanh niên), một SỐ phát minh khoa học, một số chính trị 
gia, một số nhà kinh doanh thành đạt một cách vượt bậc 
so với khả năng của họ. Một số người tu cũng bị các Hóa 
sinh cài đặt các tà kiến và kinh nghiệm tu hành của Hóa 
sinh mà xưng rằng đã chứng thánh này thánh nọ. 

1.3. Tương tác thông tin: Tương tác thông tin của 
Hóa sinh và con người cũng có thê phát sinh những kết 
quả. Đặc biệt như chữa được một số bệnh do Hóa sinh 
vốn làm nghề y, giữ cho một số xác chết không hè thối 
rữa, y nguyên như vừa mới chết trong nhiều năm liền. 
Hóa sinh có thể giữ cho một người không ăn uống nhiều 
ngày, nhiều tháng nhưng vẫn khoẻ mạnh, làm cho đạt 
được và an trú trạng thái định trong nhiều ngày. Hoặc 
Hóa sinh có thể làm chết người một cách bí hiểm... Những 
tương tác này đều xảy ra trong cấu trúc ADN của tế bào, 
nơi lưu g1ữ các loại thông tin. 


1.4. Tương tác nguy hiểm: Là tương tác ở mức độ 
Hóa sinh tác ý “điều khiển” được người đó nói lên hay 
hành động theo tác yếu của Hóa sinh. Ở mức độ này 
người bị tương tác không còn cảm giác trên thân do tế 
bào thần kinh xúc giác bị “tê liệt”. Người đó do tác ý của 


28 


"......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Hóa sinh mà tự cắt tay chân, đâm các vật nhọn vào mình, 
đi trên than đỏ mà không còn đau đớn... Hóa sinh dễ dàng 
điều khiển các con vật như chó, lợn, bò, rắn... Các hiện 
tượng đuôi ma, bắt ma... là do các Hóa sinh tương tác với 
nhau, giống như người mạnh đe dọa đánh đuôi được 
người yếu trong cuộc đời này. 


Kết quả của các tương tác 


Kết quả của các tương tác không phải duy nhất là có 
hại cho người bị tương tác mà nó cũng giống như mọi 
tương tác trong cuộc đời này đều đưa đến một trong ba 
trường hợp: Một là tốt giúp cho cuộc đời người đó có 
những thành công tốt đẹp kê cả học đạo và tu đạo. Hai là 
đưa đến những kết quả xấu kề cả học đạo và tu đạo. Ba là 
kết quả không tốt cũng không xấu, vô hại. 


Sự tương tác giữa Hóa sinh và con người ở các mức 
độ khác nhau có xảy ra được hay không tuỳ thuộc vào 
Duyên. Nghĩa là tuỳ thuộc vào lượng thông tin của Hóa 
sinh và người đó có “tương hợp” với nhau thì mới Duyên 
nhau, mới tương tác với nhau chứ không phải Hoá sinh 
tương tác được với bất kỳ người nào. Ví như trăng là một 
nhân tố đứng giữa trời và nó chỉ tương tác được với mặt 
nước. Cho dù là mặt nước hồ rộng mênh mông hay một 
giọt sương trên đầu ngọn cỏ và kết quả là có bóng trăng 
trong nước, nhưng các thứ còn lại như cây cối vườn tược, 
nhà cửa... không tương hợp. Nó không duyên nhau nên 
không xuất hiện bóng trăng trong các thứ đó. 


29 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ 2 z= Z Z == ZZ Z=Z=*~ZZZ=ZZ=~z~Z=Zz=~=~=zz=ze=z 
Một số hiện tượng tương tác 


Ÿ.I. Hiện tượng cận fứ: Đây là hiện tượng được rất 
nhiều người nghiên cứu và tranh cãi. Những người theo 
chủ trương Duy vật đã phủ nhận hiện tượng này hoặc đưa 
ra những giải thích hoàn toàn chủ quan không liên quan 
tới các sự kiện của hiện tượng, không thuyết phục được 
người đọc. Một số khác, qua hiện tượng này lại đề cao 
niềm tin có tồn tại một linh hồn, một thế giới tâm linh, 
một tâm thức không sinh không diệt, tâm thức ấy tồn tại 
cả sau khi tế bào thần kinh não bộ chết. Và hoạt động của 
linh hồn, của tâm thức như vậy là hoàn toàn độc lập với 
thần kinh não bộ. Niềm tin này dựa vào tư tưởng Duy tâm 
của tôn giáo, trong đó có các trường phái của Phật giáo 
phát triển, đặc biệt là Mật tông. Người nghe, người đọc 
hiện tượng cận tử đa phần thiên về tư tưởng Duy tâm và 
lại được củng có đức tin về một linh hồn hoặc một tâm 
thức không sinh không diệt. 


“Hiện tượng cận tử là khi não bộ chết lâm sảng, linh 
hồn hay tâm thức thoát ra khỏi xác và đi vào một thế giới 
tâm linh, thấy biết một số sự kiện. Khi thân xác hồi sinh 
trở lại, linh hồn hay tâm thức đó lại nhập trở lại vào thân 
xác, kê lại những gì đã xảy ra trong thời gian hôn lìa khỏi 
xác. Với hiểu biết linh hồn hay tâm thức tồn tại như vậy 
là thuần tuý tinh thần, không liên hệ với vật chất. Họ 
cũng tin rằng có một thế giới thuần tuý tinh thần, một thế 
giới tâm linh. Khi linh hồn hay tâm thức rời khỏi thể xác 
thì nó sẽ tồn tại trong thế giới tâm linh ấy và nó sẽ thấy 


30 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


biết không cần bất cứ một giác quan nào”. Thực chất của 
hiện tượng đó là Thức tái sinh (Hóa sinh) bao gồm Danh 
và Sắc như đã trình bày, phát sinh khi tế bào não chết lâm 
sàng. Khi thân xác hồi sinh trở lại, Hóa sinh đó lại tương 
tác với các tế bào thần kinh não bộ tương tự như Hóa sinh 
tương tác với hợp tử trứng vả tinh trùng và Hóa sinh diệt. 
Khi Hóa sinh diệt, lượng thông tin đó lại được lưu vào 
ADN của tế bào thần kinh não bộ. Vì thế khi người đó 
tỉnh lại, họ có thê kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian 
“chết”. Bởi những gì thấy biết đều được lưu lại trong kho 
chứa thông tin của Hóa sinh và truyền lại não bộ khi hồi 
sinh lại. Những sự kiện xảy ra trong khi người đó “chết” 
vẫn được người đó thấy biết. Chính là do khả năng tha 
tâm thông của Hóa sinh, thấy biết qua tâm của các bác sĩ, 
y tá trong phòng mồ, hoặc những người khác, những Hóa 
sinh khác. Hiện tượng một SỐ người tu có thể xuất “hồn” 
cũng có bản chất giống như hiện tượng cận tử. 


3.2. Hiện tượng gọi hôn, đồng bóng, âm nhập: 


Đây là những hiện tượng xảy ra phổ biến trong cuộc 
sống. Bản chất của các hiện tượng này là có Hóa sinh. 
Nếu có những nghiệp quá khứ tương hợp với những 
người đó, thì không những Hóa sinh thâm nhập được kho 
chứa thông tin, “đọc” được tâm người đó băng khả năng 
tha tâm thông. Khi đó, Hóa sinh có thê tác ý, làm phát 
sinh hoạt động các lập trình thông tin trong kho chứa 
thông tin, phát sinh ra lời nói, hành động theo điều khiển 
của Hóa sinh. Những người bị Hóa sinh thâm nhập và 


31 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ..................... ^ 2 z< Z  == ZZ Z=Z*ZZZZ=ZZZ~=~Z=Zzz~=z=~zz=e=z 


điều khiển như vậy cũng có nhiều mức độ khác nhau. 
Một số hoàn toàn bị áp đảo đến nỗi các lộ trình tâm không 
khởi lên được và thân thể hoàn toàn bị điều khiến bởi 
Hóa sinh. Sau khi sự việc kết thúc, người đó hoàn toàn 
không biết gì về những sự việc vừa xảy ra. Một số khác 
không bị áp đảo hoàn toàn, họ vẫn có những nhận thức 
đan xen, biết một phần sự việc đang xảy ra, nhưng không 
hiểu biết được bản chất sự việc. Trường hợp gọi hồn được 
nhiều người tin tưởng bởi nói ra được một số thông tin 
của người chết khá chính xác. Thực chất của sự việc đó là 
người nói ra được một số thông tin khá chính xác là do 
một Hóa sinh có năng lực mạnh điều khiển. Những thông 
tin về người chết được nói ra khá chính xác đó là do Hóa 
sinh “đọc được trong tâm các thân chủ đi gọi hồn”. 
Vì người đi gọi hồn cho người thân đã chết thì mọi thông 
tin về người chết đang được lưu giữ trong tâm họ. Cũng 
có trường hợp Hóa sinh đó giao tiếp được với Hóa sinh 
của thân chủ chưa vào thai sinh hoặc trứng sinh, nên biết 
được các thông tin về người quá cô. Những trường hợp 
này rất ít, rất hạn hữu. 


3.3. Khả năng ngoại cảm và một số hiện tượng khác: 


a. Đây là hiện tượng một SỐ người có khả năng nhìn 
thấy hoặc giao tiếp được với “người âm”. Cái gọi là 
“người âm” thực chất là một Hóa sinh, không phải là một 
linh hồn, một thần thánh nào cả. Khả năng ngoại cảm là 
khả năng tha tâm thông, xâm nhập vào kho chứa thông 
tin của các Hóa sinh khác, của chúng sinh khác, đọc được 


32 


"......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


các thông tin trong kho chứa đó. Khả năng tha tâm thông, 
đọc được tâm người khác có thể tu tập và khi sự tu tập đã 
thành công thì kinh ngiệm này sẽ được lưu giữ trong kho 
chứa thông tin của người đó. Khi người đó chết lượng thông 
tin đó được “trao truyền” vào người sau. Nhưng những kinh 
nghiệm này bị nén xuống, bị chìm vào lượng thông tin không 
lồ nên không “nhớ lại” được, không sử dụng được như đa 
phần con người không nhớ được các tiền kiếp của mình tuy 
nó vẫn tồn tại trong kho chứa thông tin. 


Ngay trong kiếp sống này, một người sáu bảy mươi 
tuổi nhớ lại quãng đời lúc mười tuôi không phải bao giờ 
cũng làm được. Trừ phi có đủ nhân duyên như gặp lại 
người bạn cũ lúc mười tuôi sau năm sáu mươi năm xa 
cách. Nếu có một sự đột biến gen ví như một tai nạn đưa 
đến cái chết lâm sảng thì khi hồi sinh trở lại, lượng thông 
tin có sự tương tác đưa đến một số thông tin được kích 
hoạt lên, được “trồi lên” và người đó có thể sử dụng lại 
được kinh nghiệm đó. Hoặc có rất nhiều người, sau một 
chấn động nào đó về thân tâm, có sự đột biến gen, họ 
bỗng nhiên nhớ lại tiền kiếp của mình. Ví dụ như: Cô gái 
sinh ra tại nước Anh, sau khi ngã từ cầu thang, chết đi 
sông lại đã kế lại tiền kiếp là một tu sĩ trong một đền thờ 
Ai cập mười mấy thế kỷ trước. Cô đã tự sát vì không 
muốn để cho câu chuyện cô đã yêu và ăn nằm với một 
Pha-ra-ông bại lộ ra. Người có khả năng ngoại cảm theo 
kiểu này rất là hiểm có, rất ít xảy ra. Còn đa phần người 
có khả năng ngoại cảm là do một Hóa sinh thâm nhập và 
trợ giúp người đó. Khác với đồng bóng gọi hồn, nhà ngoại 


33 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... ^ 2 z< Z <= ZZ Z=Z=*~ZZZ=ZZ=~Z~Z=Z=z~=~=~zz=ze=z 
cảm không bị các Hóa sinh tác ý điều khiển để nói lên 
những thấy biết của Hóa sinh mà những thông tin do Hóa 
sinh thấy biết khi giao tiếp với những Hóa sinh khác 
(những người đã chết) được “cài” vào kho chứa của nhà 
ngoại cảm và lộ trình tâm của nhà ngoại cảm sẽ sử dụng 
những thông tin đó nên họ cũng thấy biết như vậy. Họ 
cung cấp những thông tin về người đã chết theo thấy biết 
của Hóa sinh kết hợp với các tà kiến của họ. Vì vậy khi 
có Hóa sinh xâm nhập trợ giúp thì họ nói đúng, nhưng khi 
không có Hóa sinh xâm nhập trợ giúp thì họ sẽ nói saI. 


b. Đã từng xuất hiện, tồn tại và biễn mắt rất nhiều nền 
văn minh trên quả đất này, nên cũng đã từng tôn tại rất 
nhiều con người có những khả năng đặc biệt. Khi họ chết 
đi, phát sinh những Hóa sinh đặc biệt, có thê tồn tại rất 
lâu. Trong cùng một không gian này có rất nhiều Hóa 
sinh có năng lực khác nhau đang tôn tại và đang có sự 
tương tác giữa các Hóa sinh với nhau, cũng như sự tương 
tác giữa các Hóa sinh với con người. Sự tương tác đó là 
sự tương tác giữa các thông tin với nhau. Ở nơi người 
sống thì lượng thông tin đó ở trong các ADN của tế bào 
trong thân thể. Rất nhiều sự việc và hiện tượng khó hiểu, 
khó giải thích đều liên quan đến “bí mật” kho chứa thông 
tin bao gồm thông tin di truyền và thông tin Pháp trần 
trong ADN của tế bào. Hiện tượng những người tham gia 
lễ hội tự đâm thủng má, xuyên qua má bằng những thanh 
gươm, những con dao, mũi tên... là do được những Hóa 
sinh có những năng lực đặc biệt tác động được vào những 


34 


"`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


gen trong tế bào vùng đó làm cho đương sự không đau 
đớn. Có một y sĩ đã tự cắt một chân từ đầu gối trở xuống 
và đem giấu đi trong tủ thuốc. Hoặc anh thanh niên sắp 
cưới vợ vào nhà tắm tự cắt cái “của quý” mà không hề 
đau đớn... Tất cả là do Hóa sinh tương tác và điều khiến. 
Có những Hóa sinh là những người chồng rất yêu vợ nên 
rất nhiều năm sau tương tác được với một thanh niên nên 
cài đặt thông tin của mình vào kho chứa của thanh niên 
đó. Do lộ trình tâm của người thanh niên sử dụng thông 
tin của Hóa sinh cải vào nên xảy ra tình yêu đặc biệt với 
người vợ của Hóa sinh là cụ già 80, 90 tuôi. Có rất nhiều 
Hóa sinh đang theo đuôi tình yêu với người mà khi còn 
sống nó theo đuổi. Vì vậy, nó làm cho nhiều thanh niên 
nam nữ muốn kết hôn nhưng luôn bị cản trở vì các Hóa 
sinh tương tác. Có những “thần y” chữa được nhiều căn 
bệnh như câm, điếc, liệt, ngọng... do bâm sinh bằng cách 
nắn bóp, bấm huyệt, làm cho nó hoạt động bình thường 
trở lại. Có những Hóa sinh có khả năng giữ cho xác chết 
của nó hoặc người khác không hư hoại trong một thời 
gian dài. Có những Hóa sinh kiếp trước tu hành cũng 
thành tựu những khả năng đặc biệt, nhưng chấp thủ kiên 
có vào các kiến giải của mình, khi chết đi phát sinh Hóa 
sinh và Hóa sinh đó tồn tại rất lâu dài. Trong Hóa sinh 
loại này, có những Hóa sinh có khả năng thâm nhập kho 
chứa những người tu (đa phân là người tu trong trạng thái 
thôi miên, nghĩa là nửa ngủ nửa thức) và cài đặt thông tin 
của Hóa sinh vào kho chứa thông tin người đó làm cho 


35 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z= Z  S= ZZ Z=ZZ~=ZZ=ZZ=~Z~Z=zzz~=~=~zz=e=z 


người đó ở trong trạng thái định nhiều ngày liền, thậm chí 
nhiều tháng liền không ăn uống. Có những người được 
Hóa sinh cài đặt thông tin về hiểu biết, về chấp thủ của 
Hóa sinh, lộ trình tâm sẽ sử dụng các thông tin đó làm 
cho người đó nói lên những hiểu biết và chấp thủ của Hóa 
sinh, tuyên bố chứng này, chứng nọ. Do được năng lực 
của Hóa sinh trợ giúp, họ cũng có thê lôi kéo được hàng 
loạt tín đồ, có cùng nghiệp như họ, tôn sùng họ là bậc 
thánh đã giác ngộ... 


c. Chính vì trong thế giới này con người và Hóa sinh 
cùng tồn tại, Hóa sinh lại có đặc điểm như vậy, có những 
Hóa sinh chấp thủ rất ghê gớm nên đôi khi cũng rất độc 
ác, bạo hành, tàn độc, xảo quyệt, sân hận. Vì vậy, chúng 
ta muốn được yên ôn, hãy tránh xa những nơi có các hiện 
tượng trên và luôn luôn cô gắng đừng xúc phạm bất kỳ 
một ai, cho dù là người đở hơi (cũng có thể là do Hóa sinh 
tương tác mà ra như vậy). Muốn cho các Hóa sinh không 
tương tác được thì chỉ có một cách duy nhất là tu tập Bát 
Chánh Đạo. Lúc đó hoặc là an trú tâm biết Tỉnh giác hoặc 
là an trú tâm biết Chánh kiến thì Hóa sinh không thể xâm 
nhập, không thê “điều khiển” được. 


36 


TẤU HOẢ NHẬP MA 


TT hoả nhập ma là cụm từ được dùng để chỉ cho hiện 
tượng những người tu trở nên kỳ dị, khác thường, 
điên điên, khùng khùng. Tâu hoả nhập ma có thê được 
phân chia thành hai trường hợp: 


Một là bị hoang tưởng, nghĩa là luôn luôn bị ám ảnh, 
thấy rõ môn một sự vật hay hiện tượng không có thật 
đang hiện hữu trước mắt họ. 


Hai là bị các Hóa sinh (phi nhân) xâm nhập, tương tác 
nên có được một vài khả năng đặc biệt, hoặc bị các Hóa 
sinh “cài đặt” thông tin về các tà kiến, chấp thủ của Hóa 
sinh nên họ ảo tưởng mình đã giác ngộ, giải thoát. 


Tâu hoả nhập ma do hoang tưởng 


Một vị sư hễ khi tọa thiền nhắm mắt lại liền thấy ngay 
một con nhện to lớn, gớm guốc ở trước mặt giương cặp 
mắt đau đáu nhìn. Vị sư đã tìm mọi cách xua đuổi, đến cả 
rải tâm từ, van xin con nhện hãy đi đi cho mình tu tập, 
nhưng con nhện cứ ở đó, không chịu đi và vị sư không thê 
nảo tu tập thiền định. Đã nhiều ngày trôi qua trong sự khổ 


37 


ý Ä‹1 c2)... .............. 


sở vì con nhện và vị sư không thể nào chịu đựng được sự 
phá bĩnh của con nhện, ông ta quyết định giết chết con 
nhện. Nhưng trước khi giết con nhện, ông ta tham vấn ý 
kiến của sư huynh. Vị sư huynh đã biết rõ sự việc nên ông 
khuyên sư đệ dùng hòn than đánh dấu con nhện, để biết 
có một con hay nhiều con quấy phá, lúc đó mới hành 
động. Lần sau, khi tọa thiền con nhện lại xuất hiện, ông 
ta dùng hòn than mà sư huynh đưa cho vạch một chữ thập 
trên người con nhện và vội vã đi báo sư huynh. VỊ sư 
huynh đã chỉ cho ông ta thấy dấu chữ thập bằng than mà 
ông ta đánh dẫu năm ngay trên ngực của ông ta. Nhờ chỉ 
dạy của sư huynh mà ông ta hiểu rằng, con nhện mà ông 
ta thấy là Cảm giác pháp trần do Ý tiếp xúc Pháp trần mà 
phát sinh (nói nôm na là tưởng ra) nhưng lại bị ông ta 
hiểu lầm là con nhện thật bên ngoài. Hiểu lầm đó được 
lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành ra hoang tưởng. Đó là 
biểu hiện của tâu hoả nhập ma và khi nào biết đó là hoang 
tưởng thì người đó mới trở lại bình thường. 


Một người tọa thiền, trình bày thấy rõ môn một, hơi 
thở bắt đầu vào mũi qua bụng rồi kết thúc tại đan điền rồi 
lại từ đan điền đi qua bụng và kết thúc ở mũi. Vị thầy hỏi 
lại, có thật anh thấy rõ “mồn một” hơi thở đi ra đi vào như 
vậy không? Con thấy rõ mồn một như vậy. Vậy thì chắc 
phối anh bị thủng nên hơi thở nó đi xuống đan điền, vị 
thầy hài hước. Cái mà anh ta cảm nhận đó là cảm giác do 
hơi thở tiếp xúc với thân mà phát sinh chứ không phải là 
hơi thở. Nếu hiểu lầm của anh ta không chấm dứt, được 
lặp đi lặp lại thì đến một lúc nào đó, nó phát triển thành 
hoang tưởng và lúc đó sẽ tấu hoả nhập ma. 


38 


¬ˆ..... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
Một người tu thiên, quán hơi thở vô, hơi thở ra và sau 
một thời gian thì “thành tựu” đến nỗi đi đứng năm ngôi 


ry 
^ 23 


ăn nói gì cũng thấy “đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuôi” của 
hơi thở vô ra. Cái thấy như vậy cứ bám riết lấy, không 
buông tha một giây phút nào, người đó muốn buông ra, 
không muốn thấy như thế nữa cũng không được. Vì vậy 
rất căng thằng, khuôn mặt “cứng đơ” ra, không trốn chạy 
thoát khỏi cái thấy đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của 
hơi thở. Thấy như vậy là hoang tưởng. Bởi quá tin tưởng 
vào các kiến thức sai lạc đã được nhồi sọ bởi các chú giải 
nên thấy rõ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối hơi thở vô ra 
do tưởng tượng nhưng lại tưởng lầm là thấy hơi thở vô ra 
thật. Lặp đi, lặp lại nhiều lần điều đó với đức tin mãnh liệt 
thì trở thành hoang tưởng. Khi được vị thầy chỉ dẫn, hơi 
thở vô ra là luồng không khí, là Xúc trần tiếp xúc với 
Thân căn thì phát sinh cảm giác hơi thở vô ra và đồng 
thời phát sinh Thân thức. Thân thức có phận sự cảm nhận 
(hay ghi nhận) cảm giác thở vô ra. Đối tượng được Thân 
thức nhận biết hay ghi nhận trực tiếp là cảm giác thở vô 
ra chứ không phải là hơi thở vô ra. Biết có hơi thở vô, hơi 
thở ra là Ý thức do suy luận mà biết, chứ không có cái 
biết trực tiếp nào ghi nhận được đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối của hơi thở, của luồng không khí. Hiểu biết 
rằng, thấy hơi thở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối như 
vậy là hoang tưởng, người ấy trở lại bình thường, chấm 
dứt hoang tưởng, không còn thấy đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối của hơi thở nữa. 


39 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z  == ZZ Z=Z=*=ZZZ=ZZ~~z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 

Một số người tu thiên, quán tiền kiếp sau khi đã nhỏi 
nhét đầy ắp các kiến thức về tiền kiếp của sách vở, của 
người khác nên cô tưởng tượng ra những tình huống 
tương tự. Cô gắng nỗ lực hướng tâm đến tiền kiếp như 
vậy, đến một lúc nào đó do lượng thông tin đã được nhôi 
nhét tương tác với nhau và xuất hiện các hình ảnh, sự 


r 
=9 


kiện và người đó “tin chắc” đó là tiền kiếp đời mình. Lặp 
đi lặp lại nhiều lần như vậy với đức tin mãnh liệt thì nó 
trở thành hoang tưởng. Điều hoang tưởng đó hiện ra liên 
tục trong tọa thiền, thậm chí trong đời sống hàng ngày và 
kết quả là người đó phải đến Bệnh viện tâm thần. 

Thời Phật còn tại thế, một số Tỷ kheo tu thiền, quán 
thân bắt tịnh. Đương nhiên họ ngồi rồi tưởng tượng ra các 
bộ phận của thân thể đầy ô uế nhơ nhớp, bất tịnh, ghê 
tởm, không thể nào chịu đựng nổi. Họ đang cố gắng tự 
nhi sọ, thân thể là bất tịnh, đáng ghê tởm như vậy. Lặp 
đi, lặp lại như vậy cái điều được tưởng tượng ra, không 
phải là sự thật đang xảy ra, thì sẽ đến lúc “thấy” thân thê 
ô uễ, nhơ nhớp, bất tịnh, ghê tởm đó xuất hiện liên tục 
trong mọi lúc, và khi hoang tưởng như vậy thì ghê tởm 
thân thể bất tịnh này, không thể nào chịu đựng nỗi và họ 
đã tự sát. 


Tóm lại, tâu hoả nhập ma do hoang tưởng tức những 
cái tưởng tượng ra, mắt không thể thấy, tai không thê 
nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, tay không 
thê sờ nhưng người bị hoang tưởng thì lại chắc chăn rằng 
mình đang thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ được những cái đó. 


40 


"=“_...... LUÂN HỒI TÁI SINH › CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


“Tâu hoả nhập ma” có xuất xứ từ Thiền tông Trung Hoa 
để chỉ trong những người tham công án, tham thoại đầu 
quá hăng say, quá tích cực nên căng thắng quá mức dẫn 
đến điên loạn. Đó chính là một căn bệnh tâm thần, căn 
bệnh hoang tưởng. 


Tâu hoả nhập ma do Hóa sinh xâm nhập 
2.1. Hiện tượng xảy ra trong đời sống: 


Sống trong thế giới này, không những có các chúng 
sinh thuộc Trứng sinh và Thai sinh như loài người và các 
loài động vật mà còn có các loài Hoá sinh. Các loài Hóa 
sinh bao gồm Danh và Sắc phát sinh sau khi loài Trứng 
sinh hay Thai sinh chết. Tiếp tục của chu kỳ luân hồi tái 
sinh và khi nghiệp lực đó cạn kiệt, Hóa sinh lại tiếp tục 
“vào” Thai sinh hoặc Trứng sinh, tiếp tục chu kỳ luân hồi 
sinh tử. Chúng sinh thuộc loài Hóa sinh này theo quan 
niệm tôn giáo bao gồm: Chư thiên, Địa ngục, Ngã quỷ, A 
tu la hay Phi nhân, vong linh, người âm... Sắc (Thân) của 
Hóa sinh là một dạng vật chất vi tế, tồn tại dưới dạng 
lượng tử, mang lưỡng tính sóng hạt. Vì thế nó vẫn di 
chuyền trong không gian nhưng vì mang tính sóng nên nó 
có thể “xuyên qua” tường vách, cây cối, người, động 
vật... Danh của Hóa sinh là lượng thông tin di truyền và 
lượng thông tin Pháp trần của người đã chết. Do Xúc 
(tương tác) tương tự như Ý tiếp xúc với Pháp trần của 
người sống nên Hóa sinh vẫn có các lộ trình tâm với cái 
biết Tưởng thức và Ý thức. Hình dung như một người 


41 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... 22 z< Z <= ZZ Z=Z*ZZZ=ZZZ~z~Z=zzz~=z=~zzz=e=z 
đang nằm mộng, tuy nó là “cảnh ảo” nhưng Hóa sinh vẫn 
“tưởng nhằm” là thế giới ngoại cảnh bên ngoài. Ngoài 
những lộ trình tâm có các cảnh giới là do lượng thông tin 
trong kho chứa đã tích luỹ trong kiếp quá khứ “hoá hiện” 
ra, Hóa sinh nhờ “thân” vi tế nên thâm nhập được thân 
thể người sống, thâm nhập và tương tác được lượng thông 
tin trong ADN của tế bào người sống nên Hóa sinh vẫn 
thấy, nghe, cảm nhận thực tại bên ngoải qua thấy, nghe, 
cảm nhận thực tại của người sống. Nhưng đấy vẫn là 
“cảnh ảo” như thấy trên tỉ vi mà thôi. Hóa sinh không 
những “thấy thực tại” qua cái thấy của người đó mà nó có 
thê biết được thông tin về quá khứ của người đó, nó còn 
có thể “cài đặt thông tin” của nó vào kho chứa thông tin 
của người đó. Và khi người đó sử dụng thông tin của nó, 
sẽ có cái “thấy ngoại cảm”. Một số Hóa sinh có duyên 
nghiệp đặc biệt với người đó, có thể tương tác vào các 
“lập trình” lời nói, hành động, tác ý “điều khiển” người 
đó nói năng hay hành động theo ý muốn của Hóa sinh. 
Điều này tương tự trên xa lộ thông tin hiện đại, các hacker 
có thê theo các đường truyền thâm nhập kho chứa thông 
tin trong bộ nhớ của các máy tính. Hacker có thể đánh 
cắp thông tin, có thể cài đặt thông tin, có thể “điều khiển” 
các lập trình, các phần mềm hoạt động theo ý muốn của 
hacker. Hóa sinh rất đa dạng, phức tạp, hiểu biết và năng 
lực cũng rất khác nhau. Đặc biệt là Hóa sinh có tiền kiếp 
tu hành trong các đạo giáo, tín ngưỡng, đức tin, hiểu biết 
đa dạng và khác nhau của nhân loại. 


42 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Hóa sinh sống trong “cảnh ảo” không làm chủ, không 
sở hữu được bất kỳ cái gì, không một chỗ trú, là nỗi thông 
khổ vô cùng tận nên nhiều Hóa sinh tương tác được với 
một số con vật, có được chỗ trú ân thì bám riết lây không 
rời ra nữa. Ví như Hóa sinh của người cha có sự tương 
hợp “điều khiển” được con lợn và những người con lầm 
tưởng cha đã tái sinh thành lợn nên chăm sóc nó. Một con 
lợn biết bỏm bẻm nhai trầu do Hóa sinh nghiện trầu điều 
khiển được nó. Một con rắn hỗ mang có cách đối xử kỳ lạ 
với con người. Những con mãng xà có những hành vi khó 
hiểu. Những con vật đi đến với gia đình người chết... Đó 
là những con vật bị Hóa sinh điều khiến chứ không phải 
con người tái sinh thành. Các hiện tượng mộng du, cận 
tử, nhập đồng, áp vong, ngoại cảm, gọi hồn đều do Hóa 
sinh xâm nhập kho chứa thông tin của thân chủ hoặc kho 
chứa thông tin của Hóa sinh khác, cung cấp thông tin 
hoặc điều khiến. 

Hóa sinh thâm nhập lượng thông tin trong bộ gen, 
điều khiến các lập trình lời nói, hành động đã được mã 
hoá trong ADN nên làm cho người bị điều khiển có sức 
mạnh ghê gớm, làm tê liệt thần kinh xúc giác nên không 
còn cảm giác đau, một số trường hợp không chảy máu. 
Một số người khi bị xâm nhập cho dù lây dây thừng quấn 
cô và bốn người siết mạnh vẫn không sao, một số lây xiên 
nhọn xuyên má, xuyên qua tay chân vẫn không đau, 
không chảy máu. Một số Hóa sinh mà tiền kiếp rất hung 
bạo, độc ác hoặc bị chết rất thảm khốc như chết đuối hoặc 
bị dìm chết, có những mối thù hận ghê gớm, khi bị kích 


43 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ _- -~ - 2 Z cE Z= ZZ<ZZZZ=ZZZ~ZZz=z~z==z==z====== 


động có thể làm cho một số con vật hoặc con người chết 
một cách bí ân mà y học không khám phá được nguyên 
nhân cái chết. Đó là vì tương tác xảy ra ngay trong gen 
của tế bào mà trong đó có các lập trình liên quan đến sự 
sông đang vận hành. Các lập trình về sự sống này bị tương 
tác, bị thay đối, bị phá huỷ thì sự sống sẽ chấm dứt. Rất 
nhiều hiện tượng bí ần, kỳ dị xảy ra trong cuộc sống mà 
hiểu biết bình thường, hiểu biết của khoa học không giải 
thích được, trong đó có rất nhiều hiện tượng là do Hóa 
sinh gây ra. 

Có một số Hóa sinh mà tiền kiếp hiền thiện đã làm 
nghề chữa bệnh hay luyện tập một thứ khí công trị bệnh, 
có thê thâm nhập vào lượng thông tin trong các gen và 
chữa lành một số bệnh nào đó cho một số người. Ví như 
vị “thần y” chữa được các bệnh câm điếc bâm sinh, hoặc 
bại liệt bâm sinh là do Hóa sinh thông qua bàn tay của 
thần y, cải đặt các “lập trình” lời nói, hành động vào trong 
ADN của các tế bào tương ứng phát ra lời nói hoặc cử 
động. Một người sinh ra chưa thể nào nói và có các cử 
động đi lại mà phải được luyện tập từ khi mới lọt lòng. 
Khi sự luyện tập đã thành tựu thì hình thành một lập trình, 
một phần mềm (lời nói, cử động) được cài đặt trong các 
gen của cấu trúc ADN và khi bộ não tác ý nói âm gì hay 
cử động gì thì lập trình đó vận hành làm phát ra lời nói 
hoặc hành động. Đối với động vật cấp thấp như rùa, trâu 
bò... lượng thông tin lập trình cử động được bảo tồn khi 
hình thành bào thai nên khi sinh ra là đi đứng hay bò ngay 
được. Đối với con người phức tạp hơn rất nhiều và chỉ 


kí 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
các thông tin ở tế bào thần kinh não bộ tái sinh nên các 
lập trình lời nói, cử động không có ở tế bào não bộ nên 
bào thai con người không có các lập trình lời nói, cử động 
này. Chính vì vậy, loài người muốn nói, muốn đi lại được 
phải luyện tập từ nhỏ để hình thành và cài đặt các lập 
trình này vào trong ADN. Những người câm điếc, bại liệt 
bẩm sinh không thể luyện tập từ nhỏ nên trong ADN của 
các tế bào các bộ phận tương ứng, không có các lập trình 
này nên họ không nói, không đi lại được. Khi “thần y” 
bắm huyệt thì Hoá sinh sẽ tương tác và “cài đặt” lập trình 
đó cho họ và họ nói hoặc cử động tức thì. 


Hiện tượng thôi miên chữa bệnh được các nhà Phân 
tâm học nói đến cũng do tương tác của Hóa sinh. Phân 
tâm học quan niệm, tâm có hai phần gồm Ý thức và Tiềm 
thức. Tuy họ chưa thuyết minh được một cách rõ ràng, 
minh bạch Tiềm thức là gì, do đâu mà có nhưng Tiềm 
thức họ quan niệm chính là lượng thông tin tri thức, kinh 
nghiệm, sự kiện của quá khứ đời này hoặc tiền kiếp được 
lưu giữ trong kho chứa ở ADN. Chữa bệnh bằng thôi 
miên là hoá giải các sự kiện xấu, là nguyên nhân gây 
bệnh ở tận sâu thăm của tiềm thức. 

Khi một bác sĩ hướng dẫn cho bệnh nhân đạt đến 
trạng thái nửa thức nửa ngủ (gọi là trạng thái thôi miên), 
người bệnh khám phá trong “'sâu thắm” tiềm thức những 
sự kiện, tình huống, bức xúc, căm hận đã xảy ra trong 
quá khứ và hoá giải nó và nhờ vậy mà khỏi bệnh, nhất là 
các căn bệnh về tâm thần. Không phải ai cũng học được 


45 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 22 z< Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~=~Z=Z=z~=z=~zz=ze=z 
cách chữa bệnh băng thôi miên vì thực chất của việc đó 
phải được trợ giúp bởi một Hóa sinh. Lúc đó Hóa sinh 
thâm nhập kho chứa thông tin trong ADN của người 
bệnh, thấy ra các thông tin, các sự kiện xấu đã xảy ra 
trong quá khứ của bệnh nhân. Bệnh nhân trong trạng 


Lệ 
xxx? 


thái thôi miên sẽ “thây 
Hóa sinh. Chính nhờ trạng thái thôi miên, nửa ngủ nửa 


LẠ 
^ 32 


ra sự kiện do “cái thây” của 


thức mà bệnh nhân sẽ tương tác và hoá giải được các sự 
kiện đó. 

Gần như mọi bí mật đều nằm trong các loại thông tin 
chứa trong câu trúc ADN của tế bào. Tương lai khoa học 
thông tin của nhân loại, nhất là tương tác thông tin sẽ giải 
mã được nhiều bí ân đang ấn chứa trong cấu trúc ADN 
khi nghiên cứu thông tin di truyền. Đặc biệt là thông tin 
về tâm cũng ở trong ADN. 


2.2. Hiện tượng xúy ra với Hgười £H: 


Các Hóa sinh tương tác được với người tu vì tiền kiếp 
của họ cũng là những người tu. Nhưng đa phần các Hoá 
sinh đó có những tà kiến, những chấp thủ vào những kiến 
giải của họ, chấp thủ Bản ngã rất ghê gớm. Các Hóa sinh 
đó rất đa dạng, thuộc rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, các 
môn phái tu hành khác nhau như: đạo Phật với các tông 
phái khác nhau, đạo Lão, khí công, võ nghệ, các trường 
phái Bà la môn giáo, Kỳ na giáo, đạo Jin, đạo Hồi, đạo 
Thiên chúa,... nên có các tà kiến và có các năng lực 
khác nhau. 


46 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Có những người tọa thiền bỗng dưng vào được trạng 
thái định có hỷ lạc rất sung mãn xảy ra trong 10 ngày liên 
tục nhưng sau đó họ không thể nào vào định như vậy 
được nữa vì định đó do Hóa sinh tương tác, “điều khiển” 
chứ không phải họ đạt được. Một người tọa thiền 5 - 6 
năm liền, bị hôn trầm liên tục bỗng nhiên đạt được định, 
châm dứt hôn trầm và có thêm nhiều hiểu biết là do Hóa 
sinh tương tác. Vì tương tác của Hóa sinh xảy ra trong 
ADN nên có những Hóa sinh có thể làm cho một người 
tọa thiền liên tục bảy ngày, thậm chí là nhiều tháng liền 
trong rừng, không ăn uống và được mọi người xem là 
Phật, là Thánh. Hóa sinh xâm nhập làm cho người đó có 
thể nhìn thấy được những hình ảnh hoặc nghe những âm 
thanh rất xa và họ nhằm tưởng là mình đã có thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông hoặc biết được tâm người khác 
đang nghĩ gì (tha tâm thông). Nhưng thực chất, đó đều do 
Hóa sinh thâm nhập, cung cấp thông tin về những hình 
ảnh và âm thanh đó cho họ. 

Có những Hóa sinh trong tiền kiếp đã tu hành miên 
mật, tinh tấn nhưng theo những hiểu biết tà kiến của các 
trường phái triết học, tôn giáo khác nhau và họ cũng đạt 
được một vải thành quả theo kiểu thay thế ràng buộc này 
bằng một ràng buộc khác nhưng lại chấp cứng vào đó là 
chân lí, là giải thoát tối hậu. Những Hóa sinh đó sẽ tìm 
kiếm những người tương hợp với nó và sẽ xâm nhập kho 
chứa thông tin những người đó đang tọa thiền nhưng rơi 
vào trạng thái thôi miên, nửa thức nửa ngủ (một trạng 
thái hôn trầm). Lúc đó Hóa sinh sẽ “cài đặt” những thông 


47 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... - 22 z< Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 


tin của Hóa sinh, những hiểu biết, những kinh nghiệm đạt 
được, những tà kiến chấp thủ. Những người bị xâm nhập 
trong trạng thái thôi miên như vậy sẽ cảm nhận mình có 
những hiểu biết mới siêu việt, đạt được trạng thái chứng 
ngộ viên mãn, tràn đầy hỷ lạc, sung sướng. Giống như 
một người ngủ mơ, thấy mình viết được một quyên sách 
hay hoặc có những phát minh vĩ đại, sung sướng khôn tả 
nhưng khi tỉnh dậy họ biết là mơ và tất cả những cái đó 
biến mất. Người bị Hóa sinh xâm nhập khi đang tọa thiền 
cảm thấy mình hiểu biết như vậy, chứng ngộ như vậy 
trong trạng thái nửa thức, nửa tỉnh nên khi thức tỉnh hẵn, 
người ấy tin chắc đó là thật và do vậy, những thông tin do 
Hóa sinh xâm nhập được “cài đặt” vững chắc vào kho 
chứa của họ. Từ đó, trong kho chứa thông tin của người 
đó có hai lượng thông tin, một của người đó đã tích luỹ, 
hai là của Hóa sinh. Kiến thức của người này là tổng hợp 
của cả hai loại kiến thức như trường hợp những người 
thay tim hoặc ghép tạng. Chính vì vậy mà từ đó họ đạt 
được một vài trạng thái định, một vài trạng thái tâm có hỷ 
lạc, sung sướng mà Hóa sinh đã thành tựu và cài đặt. 
Cũng từ đó, họ lầm tưởng tự mình tu chứng và thành tựu 
nên tuyên bố mình đã giác ngộ, là Đạo Sư này, Vô Thượng 
Sư nọ, Thánh A La Hán này, Thánh Tu Đà Hoàn kia..., 
thậm chí có người còn tuyên bố chứng ngộ cao hơn cả 
Như Lai. Đặc tính chung của hạng người bị Hóa sinh cài 
đặt thông tin này rất cao ngạo, ưa thích nói nhiều, thích 
lối phê phán, chửi rủa, chỉ trích đủ thứ, là biểu hiện Chấp 
Ngã mãnh liệt của Hóa sinh, nhưng kiến thức họ nói ra 


48 


`... .. LUÂN HỒI TÁI SINH : CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
tuy đề cập đủ thứ nhưng lại rất nông cạn, âu trĩ, không có 
được hiểu biết đúng như thật về duyên khởi, về vô thường, 
vô ngã, về khô tập diệt đạo. Những kiến thức đó, pha tạp 
từ những truyền thuyết, đạo giáo khác nhau, không những 
không phải là sự thật mà thậm chí còn thấp kém hơn cả 
kiến thức thế gian. Những người đó được Hóa sinh hỗ 
trợ, do Hóa sinh khao khát thỏa mãn danh vọng, tương 
tác được với những đệ tử tương hợp nên có rất nhiều 
người cuồng tín theo họ. Các đệ tử của họ cũng được cài 
đặt các thông tin đó theo kiểu “ánh xạ” với các mức độ 
khác nhau, kiểu như các vi rút máy tính lây lan trên mạng, 
nên cũng có được một số cảm giác, một vải trạng thái tâm 
hỷ lạc, sung sướng khi thực hành các phương pháp đó. 
Một số được các Hóa sinh trực tiếp hỗ trợ nên có thể cải 
thiện được sức khoẻ, khỏi được một số bệnh tật nan y nên 
họ rất cuồng tín đối với thần tượng “giác ngộ” của họ. 


Rất nhiều người có Hóa sinh tương tác, khi được nghe 
giảng có một số điều phù hợp với Hóa sinh nên Hóa sinh 
thích thú, tác ý làm cho người đó nỗ lực thực hành và đạt 
tiễn bộ nhanh chóng. Khi được ghi nhận sự tiễn bộ và 
khuyến khích thì Hóa sinh rất hoan hỷ. Nhưng vì chấp 
thủ tà kiến, dần dà biểu hiện ra các tà kiến và sân si còn 
giấu kín của mình nên khi bị chỉ trích về tà kiến, những 
hiểu biết sai, những hành vi tham sân giấu kín thì Hóa 
sinh sẽ phản ứng dữ đội, chống đối mãnh liệt, có những 
trường hợp tìm cách làm hại thây. 


49 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.................. + = 4 4= TZ Z= SE Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=z==zz==zz===== 

Kết luận: Tâu hoả nhập ma là hiện tượng phổ biến 
xảy ra với người tu mọi tông phái chứ không phải riêng 
đối với tu thiền. Cội gốc của các hiện tượng ấy là Vô 
minh tức hiểu biết sai, hiểu biết không đúng sự thật các 
sự vật và hiện tượng của thực tại (những gì được thấy, 
được nghe, được cảm nhận, được nhận thức). Để chấm 
dứt được Vô minh, chấm dứt tâu hoả nhập ma phải quan 
sát thực tại để tuệ tri sáu xúc xứ. Nhờ vậy mà thấu hiểu 
và đạt được sự Giác ngộ của Đức Phật mà Ngài đã tuyên 
bồ trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh: “Này 
các Tỷ kheo, Như Lai nhờ như thật tuệ tri sự sinh diệt của 
Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ mà Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ”. 


50 


SỰ THẬT THỰC TẠI LÀ GÌ 
VÀ KHỦNG HOANG 
CỦA VẬT LÝ HỌC HIỆN ĐẠI 


Khúng hoảng của Vật lý lượng tử 

Bài viết “Khi vật lý gõ cửa bản thê học” của Tiến sĩ 
Vật lý Nguyễn Tường Bách đã trình bày ngắn gọn, súc 
tích và dễ hiệu sự phát triển của bộ môn Vật lý trong 2400 
năm qua. Đương nhiên không phải dễ hiểu với tất cả mọi 
người mà chỉ dễ hiểu cho người có kiến thức vật lý ở 
trình độ phô thông. Hãy tìm đọc trên Google để hiểu rõ 
các nội dung mà Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách đã trình bày 
và hiểu được vấn nạn mà Vật lý học hiện đại đang phải 
đối mặt. 

Vật lý là bộ môn khoa học khám phá thực tại, khám 
phá về thế giới vật chất. Ngay từ lúc còn sơ khai cho đến 
gần đây Vật lý vẫn quan niệm thực tại là thế giới Vật chất, 
là “thực có” nghĩa là nó tồn tại khách quan với con người 
nhận thức nó, cho dù có con người nhận thức hay không 
có con người nhận thức thì thực tại là thế giới Vật chất 
vẫn tôn tại. 


5" 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... ^ 2 z< Z  == ZZ Z=Z*ZZZZ=ZZz~Z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 


Khởi đầu thế giới thực tại được quan niệm trong 
Vật lý học gồm các vật thê vật chất vận động trong không 
gian và thời gian. Và không gian, thời gian là hai thuộc 
tính tuyệt đối của thế giới thực tại. Đến khi Newton, một 
con người khổng lồ trong Vật lý học xuất hiện thì khái 
niệm lực được đưa vào cùng với các định luật của cơ học 
cô điên được ông phát minh, thì vật chất được quan niệm 
là các hạt có khối lượng và năng lượng, vận động trong 
không gian và thời gian tuân theo các định luật của cơ 
học cô điển. Từ những kiến thức này mà một thế giới 
quan cơ giới ra đời nhằm mô tả các vật thể lớn nhỏ, tinh 
tú, mặt trời, trăng sao,... đang vận hành theo các định luật 
của cơ học cô điển. Thế giới quan cơ giới này rất đơn 
giản dễ hiểu, được công nhận và tồn tại trong khoa học 
gần 300 năm nay. 


Vật lý học tiếp tục phát triển và phát hiện ra một dạng 
vật chất khác gọi là sóng, không có khối lượng nhưng 
mang năng lượng, đồng thời tồn tại với dạng hạt có khối 
lượng và năng lượng. Như vậy vật chất tồn tại dưới hai 
dạng không tương thích với nhau: dạng hạt và dạng sóng. 

Sự nghiên cứu của Vật lý đi từ vật thê lớn (vĩ mô) đến 
những vật thể nhỏ bé (vi mô, vi tế) nên các mô hình cấu 
trúc hạt nhân nguyên tử ra đời. Vẫn đẻ là nếu hiểu biết 
tường tận về “đơn vị vật chất” nhỏ nhiệm nhất làm đơn vị 
cơ bản để cấu tạo nên thế giới vật chất, thì nhiệm vụ cơ 
bản của Vật lý học đã hoàn thành. Môn Vật lý lượng tử 
đã ra đời và người ta kỳ vọng Vật lý lượng tử sẽ trả lời 


5 


"......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


được câu hỏi: Vật chất là gì? Thế giới thực tại này là gì? 
Nhưng những kết quả mà môn Vật lý lượng tử nhận được 
lại trái với kỳ vọng của các nhà khoa học. Nhân loại đã 
mặc định thực tại tồn tại độc lập với tâm thức (ý thức của 
con người). Con người với tâm thức là chủ thể quan sát 
thực tại, độc lập với thực tại. Con người đó có chết đi, 
tâm thức đó không còn tồn tại thì thực tại vẫn tồn tại độc 
lập. Nhưng kết quả mà Vật lý lượng tử nhận được thì trái 
ngược với điều đó, nghĩa là: Kết quả quan sát được không 
những phụ thuộc vào đối tượng quan sát mà còn phụ 
thuộc vào người quan sát. Thực tại là gì thì tuỳ thuộc vào 
người quan sát, nghĩa là với cách quan sát này thì thực tại 
là hạt, nhưng với cách quan sát kia thì thực tại lại là sóng. 
Thực tại là gì thì câu trả lời nhận được tuỳ thuộc vào cách 
ta “hỏi” nó. Kết quả này làm cho các nhà khoa học đi đến 
kết luận: Ý thức đã tác động lên thực tại và thực tại không 
hoàn toàn độc lập với ý thức như mặc định xưa nay của 
nhân loại. Có một số nhà khoa học đã nghi vẫn: Phải 
chăng khi ý thức khảo sát thực tại thì chính ý thức đã “tạo 
tác” ra thực tại (phải chăng thực tại là sản phâm do ý thức 
tạo nên). Trải qua hơn 2400 năm phát triển, bộ môn Vật 
lý học đã cung cấp biết bao kiến thức làm nền tảng cho 
các bộ môn khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật nhưng 
khi đạt đến đỉnh cao thì câu trả lời cho câu hỏi: “Thực tại 
là gì? thế giới vật chất là gì?”, lại trở nên hết sức mơ hồ 
và càng khó hiểu. Vật lý học lại trở về điểm xuất phát ban 
đầu với câu hỏi: “Thực tại là gì, vật chất là gì?” là điều 
mà thủa sơ khai nhân loại muốn biết, nhưng không trả lời 


53 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~=~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 


được. Chính vì thế mà nhiều nhà bác học nổi tiếng đã 
khăng định, cho đến hiện nay chúng ta chưa hề biết 
vật chất là gì. Đây chính là vẫn nạn, là khủng hoảng của 
Vật lý học hiện đại. 


Đương nhiên vẫn nạn này chỉ có các nhà khoa học 
hàng đầu mới hiểu được, mới biết được vấn đề, là khoa 
học cho đến thời điểm hiện tại chưa biết được vật chất là 
gì, chưa biết thực tại là cái øì, còn đa phần nhân loại đã 
mặc định thực tại là thế giới vật chất tồn tại khách quan 
với con người. Thực tại là vật chất, bao gồm: những gì 
được thấy là hình dạng và màu sắc của vật chất, những gì 
được nghe (âm thanh) là một dạng vật chất, những gì 
được ngửi là mùi hương của vật chất, những gì được nêm 
là vị của vật chất, những gì được sờ là vật chất cứng mềm, 
nóng lạnh.... những gì được biết như to nhỏ, dài ngắn, 
mặn ngọt, chua cay, không gian thời gian... là các thuộc 
tính của vật chất. Thuật ngữ Phật học gọi các đối tượng 
của thế giới vật chất này là Sắc trần, Thanh trần, Hương 
trần, Vị trần, Xúc trần, Pháp trần. Nhân loại đã mặc định 
là những gì họ thấy biết rõ ràng nhất là thấy biết vật chất, 
cái họ yêu ghét, cái họ phản ứng, cái họ muốn chiếm hữu, 
cái làm họ khổ vui trong cuộc sống này là thế giới vật 
chất và nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, họ không biết 
vật chất là cái gì thì đó là điều đại phi lý. 

Vấn nạn này của Vật lý học đã đưa các nhà khoa học 
trở lại với triết học, với bản thể học và như Tiến sĩ Vật lý 
Nguyễn Tường Bách đặt vấn đề là Phật giáo có thê có câu 


B_ 


"“_........ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


trả lời cho câu hỏi thực tại là gì trên phương diện bản thê 
học. Triết học được chia thành hai trường phái Duy vật và 
Duy tâm nhưng đều quan niệm thực tại là thế giới vật 
chất. Duy vật thì dựa vào một tiên đề là Vật chất không 
được sinh ra cũng không tự mất đi mà nó chỉ biến đổi từ 
dạng này sang dạng khác. Vật chất là cái có trước và tinh 
thần là sản phẩm của vật chất, do vận động của vật chất 
mà phát sinh, là cái có sau. Duy tâm thì dựa vào một tiên 
đề là vật chất do Thượng đề toàn năng, một năng lực tinh 
thần tuyệt đối sáng tạo ra và như vậy tỉnh thần có trước 
và vật chất có sau. Dựa vào các tiên đề có tính mặc định, 
được công nhận như vậy, nhưng không thể chứng minh, 
các trường phái Duy vật và Duy tâm giải thích thế giới 
thực tại theo các tiên đề đã mặc định nhưng thực chất đây 
cũng chỉ là các giả thiết. Vật lý học khởi đầu đương nhiên 
theo quan điểm Duy vật nhưng khi đối mặt với sự thật 
thực tại mà không thể giải thích được theo quan điểm 
Duy vật thì lại tìm cách giải thích theo quan điểm Duy 
tâm. Ví như khi thế giới quan cơ giới của Newton ra đời 
thì sự vận động của vũ trụ xảy ra là do quán tính và để có 
quán tính duy trì sự vận động của vũ trụ thì suy luận hợp 
lí có sức thuyết phục là phải có “Cái hích ban đầu của 
Thượng đế”. Khi tìm ra mật mã di truyền trong cấu trúc 
ADN, một số nhà khoa học kinh ngạc, không thể tin được 
sự ngẫu nhiên của thuyết tiễn hoá lại có thể hình thành 
được một mật mã tinh vi và hoàn thiện đến vậy, nên nghĩ 
rằng sản phẩm ấy phải do một trí tuệ siêu việt sáng tạo 
nên. Vậy ai làm ra mật mã đó? Câu trả lời thuyết phục và 


55 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z  = ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~z~Z=z=z~=~=~z==ze=z 


dễ chấp nhận nhất là do Chúa làm ra. Bây giờ khi Vật lý 
lượng tử phát hiện ra thực tại không độc lập với ý thức 
người quan sát, vật lý học đang khủng hoảng về bản thê 
học, thì các nhà khoa học sẽ đi tìm câu trả lời trong triết 
học. Cụ thể là phải từ bỏ triết học Duy vật để tìm câu trả 
lời theo triết học Duy tâm. 


Bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách hi vọng Phật 
giáo sẽ có được một vải giải đáp. Vì sao vậy? Vì câu trả 
lời mang tính bản thể học đã có trong kinh điển Phật giáo 
Đại thừa, đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt kinh 
điển Đại thừa “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, 
nghĩa là ba cõi do Tâm tạo ra và các pháp (các sự vật hiện 
tượng của thực tại) là do tâm thức biến hiện ra. Đây là 
quan điểm của triết học Duy tâm “đặc sệt” theo nghĩa 
đen, nghĩa là Thượng để toàn năng sáng tạo ra thế giới 
thực tại nhưng thay từ Thượng đề của Cựu ước bằng từ 
Tâm, Thức mà thôi. 

Còn có một cách diễn đạt khác trong Phật giáo Đại 
thừa được diễn tả rất tế nhị để tránh đi cái hình dung từ 
“Thượng đề sáng tạo ra thế giới”, đó là quan niệm Nhị đề. 
Quan niệm Nhị đề cho rằng thế giới thực tại có hai phương 
diện Chân đề và Tục đế mà trong đó Chân đề là thực tại 
tuyệt đối, là thực tại bản thể (còn có tên gọi khác là Chân 
Không, Niết Bàn, Chân Tâm thường trụ) không có tính 
vật chất, không có hình tướng. Nên trong Chân Đề hay 
Chân Không không có sinh diệt, nhơ sạch, tăng giảm, 
không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, 


56 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


mũi, lưỡi, thân, ý... còn Tục để là thế giới thực tại tương 
đối, có hình tướng; có sinh diệt; có nhơ sạch, tăng giảm; 
có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý... Thế giới thực tại bản thể tuyệt đối Chân đề là nền tảng 
phát sinh ra Thế giới thực tại tương đối sinh diệt Tục đề, 
nghĩa là Tục để sinh ra từ Chân đế, khi diệt đi thì Tục để 
lại trở về Chân đề. Ví như sóng sinh ra từ nước, khi diệt 
đi sóng lại trở về với nước, nước như là Chân đề, sóng 
như là Tục đế. Với quan niệm Nhị đề như vậy nên có các 
mệnh đề: Sắc chẳng khác Không (Chân Không), Không 
chăng khác Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như vậy... Và họ gán 
cho Phật đã giác ngộ về Thế giới Tục để tương đối và Thế 
giới Chân đề tuyệt đối đó. Nhưng đây chỉ là một hình 
thức diễn đạt mới mẻ với ngôn từ khác lạ, còn nội dung 
thì lại là Cựu ước. Nghĩa là Thế giới thực tại tương đối 
này do Thượng để tuyệt đối sáng tạo ra. Những câu trả lời 
cho vấn nạn của Vật lý học hiện đại về bản thể học của 
các nhà khoa học đều sẽ rơi vào triết học Duy vật hoặc 
Duy tâm, đặt nên tảng trên các tiên đề được mặc định mà 
thực chất là các giả thiết. Vì thế nên đó đều chỉ là tư duy, 
lí luận suông mà thôi, không phải là sự thật thực tại, 
không phải là chân lý. 

Vậy thế giới thực tại là gì? Đây là điều mà Đức Phật 
đã giác ngộ, nó khác xa hiểu biết của nhân loại, của khoa 
học, của Phật giáo Đại thừa phát triển về sau. Điều này đã 
được tuyên bố trong kinh Phạm Võng, thuộc Trường Bộ 
Kinh của Phật giáo Nam tông “Này các Tỳ kheo, Như Lai 


57 


ý 41 00c0227.á, 0m .................. 


nhờ như thật tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của Thọ mà Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn không có chấp thủ”. 


Đối tượng của thực tại là CẮM THỌ 


Trước tiên phải hiểu từ thực tại là để chỉ cho một 
phạm trù rộng lớn, chỉ cho mọi sự vật, hiện tượng đang 
có mặt trong hiện tại. Trong đó có các đối tượng thực tại, 
là những gì được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, 
được xúc chạm, được tưởng tượng ra mà nói tắt là được 
thấy, được nghe, được cảm nhận. Trả lời câu hỏi thực tại 
là gì, cơ bản được giải quyết khi trả lời chính xác, đúng 
sự thật: Đối tượng của thực tại là gì? Đương nhiên nhân 
loại đã mặc định các đối tượng của thực tại là thế giới vật 
chất gồm Sáu Trần (Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp 
trần), như phân loại theo thuật ngữ Phật học. Trong thực 
tại còn có tâm biết gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, 
Thiệt thức, Thân thức, Ý thức. Và sự việc xảy ra theo 
hiểu biết của nhân loại là Nhãn thức thấy Sắc trần, Nhĩ 
thức nghe Thanh trần, Tỷ thức ngửi Hương trần, Thiệt 
thức nếm Vị trần, Thân thức cảm nhận Xúc trần, Ý thức 
biết Pháp trần theo nguyên lí Căn biết Trần (hay Tâm biết 
Cảnh). Như vậy các đối tượng thực tại là Thế giới. Ví như 
khi Thiệt thức là tâm biết của lưỡi biết về khúc mía ngọt 
hay chua. Thân thức là tâm biết của tay, biết về hòn đá 
nặng hay nhẹ, thô hay mịn, cứng hay mềm vv... Nhưng 
nếu như quan sát đúng sự thật thì hiện tượng không phải 
như vậy. Thực tại gồm tâm biết và đối tượng được biết 


58 


"`... ... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
không phải là Thế giới vật chất Sắc, Thanh, Hương, Vị, 
Xúc, Pháp trần. Thực tại không sẵn có, không thường 
hằng cũng không thường trú ở đâu cả, mà thực tại chỉ 
phát sinh khi Sáu Căn (thuộc về con người) và Sáu Trần 
(thuộc về thế giới) tiếp xúc nhau (hay nói chính xác là 
tương tác với nhau) theo quy luật Nhân quả. Cụ thê là 
Căn và Trần là 2 nhân tố tương tác với nhau là nguyên 
nhân và do nguyên nhân đó mà phát sinh kết quả là Tâm 
biết và Đối tượng được biết đồng thời xuất hiện: 


2.1. MẮT và SẮC trần tiếp xúc nhau làm phát sinh 
đồng thời Nhãn thức và Cảm giác hình ảnh. Nhãn thức có 
phận sự ghi nhận (thấy) cảm giác hình ảnh chứ không 
phải Nhãn thức thấy Sắc trần như hiểu lầm của nhân loại. 

2.2. TAI và THANH trần tiếp xúc nhau làm phát sinh 
đồng thời Nhĩ thức và Cảm giác âm thanh. Nhĩ thức có phận 
sự ghi nhận (nghe) cảm giác âm thanh chứ không phải Nhĩ 
thức nghe Thanh trần như hiểu lầm của nhân loại. 

2.3. MŨI và HƯƠNG trần tiếp xúc nhau làm phát 
sinh đồng thời Tỷ thức và Cảm giác mùi. Tỷ thức có phận 
sự ghi nhận (cảm nhận) cảm giác mùi chứ không phải Tỷ 
thức cảm nhận Hương trần như hiểu lầm của nhân loại. 

2.4. LƯỠI và VỊ trần tiếp xúc nhau làm phát sinh 
đồng thời Thiệt thức và Cảm giác vị. Thiệt thức có phận 
sự ghi nhận (cảm nhận) cảm giác vị chứ không phải Thiệt 
thức cảm nhận Vị trần như hiểu lầm của nhân loại. 


59 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................. + = 4 4= TT Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=z==zz==zz===== 

2.5. THÂN và XÚC trần tiếp xúc nhau làm phát sinh 
đồng thời Thân thức và Cảm giác xúc chạm. Thân thức có 
phận sự ghi nhận (cảm nhận) cảm giác xúc chạm chứ không 
phải cảm nhận Xúc trần như hiểu lầm của nhân loại. 


2.6. Ý và PHÁP trần (Pháp trần là lượng thông tin lưu 
giữ trong bộ nhớ) tiếp xúc nhau làm phát sinh đồng thời 
Tưởng thức và Cảm giác pháp trần. Tưởng thức có phận 
sự ghi nhận cảm giác pháp trần chứ không phải Tưởng 
thức biết Pháp trần. 


Ví như khi có lưỡi (khoẻ mạnh) và khúc mía là hai 
nhân nhưng chưa tiếp xúc thì chưa cảm nhận được vị 
ngọt ở đâu cả. Khi lưỡi tiếp xúc với khúc mía thì lập tức 
xuất hiện cảm giác ngọt và đồng thời xuất hiện tâm biết 
Thiệt thức, cảm nhận cảm giác ngọt đó. Cũng khúc mía 
đó, nếu lưỡi (bệnh) tiếp xúc thì sẽ phát sinh cảm giác 
đăng. Vậy thì thực tại mà con người nhận biết là cảm giác 
vị ngọt hay đăng thuộc phạm trù tâm chứ không phải là 
khúc mía ngọt hay đắng, không phải là Vị trần thuộc 
phạm trù vật chất như hiểu lầm của nhân loại. Có tay và 
cục nước đá nhưng chưa tiếp xúc thì chưa cảm nhận được 
thực tại lạnh nào cả. Nhưng khi tay tiếp xúc cục nước đá, 
lập tức xuất hiện cảm giác lạnh và xuất hiện Thân thức 
cảm nhận cảm giác lạnh đó. Vậy thực tại được cảm nhận 
là cảm giác lạnh, thuộc phạm trù tâm, chứ không phải cục 
nước đá lạnh thuộc phạm trù vật chất như hiểu lầm của 
nhân loại. Cái khó nhất của sự quan sát này là thấy được, 
khi Mắt tiếp xúc Sắc trần làm phát sinh đồng thời Nhãn 


60 


=.. LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
thức cùng cảm giác hình ảnh. Và Nhãn thức thấy Cảm 
giác hình ảnh chứ không phải Nhãn thức thấy Sắc trần, 
như mặc định của nhân loại. Nếu Nhãn thức thấy Sắc 
trần, ví như mắt thấy cái ô tô sắt thép 4 chỗ ngồi thì đối 
tượng được thấy là cái ô tô thật, bao giờ nó cũng phải như 
nhau, không thể khác nhau dù cái ô tô 4 chỗ đó có cách 
mắt 4m, hay 40m, hay 400m. Nhưng sự thật không xảy ra 
như vậy, mà khi cái ô tô đó cách mắt 4m thì thấy to, cách 
mắt 40m thì thấy vừa vừa, cách mắt 400m thì thấy nhỏ 
băng cái hộp diêm. Sự thật các đối tượng được thấy đó là 
các Cảm giác hình ảnh do cái ô tô tiếp xúc với mắt trên 
các khoảng cách khác nhau mà phát sinh ra nên nó khác 
nhau. Khoa học đã thuyết minh rõ ràng cùng một cái cây 
(vật chất) nhưng hình ảnh mà con người thấy, con chó 
thấy, con ruồi thấy, con ếch thấy... là các hình ảnh và màu 
sắc khác nhau. Các thực tại được các loài khác nhau thấy 
khác nhau, bởi đó là các cảm giác hình ảnh khác nhau, do 
cái cây vật chất tương tác với cầu tạo mắt khác nhau của 
các loài mà phát sinh. Thực tại được thấy đó là cảm giác 
hình ảnh, là Tâm chứ không phải Cảnh. Còn cái cây vật 
chất là gì thì không có loài nào thấy được cả. 

Đây là những điều sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch 
tĩnh, mỹ diệu vượt qua mọi tư duy lí luận suông, tế nhị 
chỉ người trí mới có khả năng giác hiểu. Nó chính là điều 
mà Đức Phật đã giác ngộ, tức là: “tuệ tri sự sinh diệt của 
Thọ” hay “tuệ tri sáu xúc xứ”. Đức Phật giác ngộ thực tại 
là cảm thọ chứ không phải thực tại là Thế giới. 


61 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.................. . 2 z< Z  == ZZ Z=Z*=ZZZ=ZZz~z~Z=zzz~=z=~zzz=ze=z 


Vậy thì các đối tượng của thực tại là 6 loại cảm giác 
gồm: Cảm giác hình ảnh, Cảm giác âm thanh, Cảm giác 
mùi, Cảm giác vị, Cảm giác xúc chạm và Cảm giác pháp 
trần mà thuật ngữ Phật học gọi là Cảm thọ. Có thê phân 
chia thực tại thành 6 loại Cảm thọ do 6 Căn tiếp xúc 6 
Trần mà phát sinh như trên. Cũng có thê phân chia thực 
tại thành 3 loại Cảm thọ theo tính chất là Lạc thọ, Khổ 
thọ và Bất khổ bắt lạc thọ. Các đối tượng của thực tại là 
Cảm thọ không sẵn có, không luôn luôn có nghĩa là không 
thường hằng, không thường trú ở đâu cả, nó chỉ xuất hiện 
khi có Xúc (Căn Trần). Nếu quan sát thô thì Xúc sinh, 
Cảm thọ sinh, Xúc diệt thì Cảm thọ diệt nên Cảm thọ sinh 
diệt, vô thường. Cảm thọ do duyên Xúc giữa Căn Trần 
mà phát sinh nên Cảm thọ không phải “của” Căn, cũng 
không phải “của” Trần nên nó vô chủ, vô sở hữu. Tương 
tự như vậy, các tâm biết trực tiếp ghi nhận hay nhận biết 
các loại Cảm thọ cũng do duyên Xúc giữa Căn Trần mà 
phát sinh nên cũng vô thường, vô chủ, vô sở hữu. Khi 
Căn Trần không tiếp xúc, thực tại không khởi lên, thực tại 
không có mặt. Đó là khi ngủ say không mộng mị, khi 
ngất đi trong một tai nạn, khi gây mê sâu lúc mô vì lúc đó 
tuy có 6 Trần nhưng 6 Căn là 6 loại tế bảo thần kinh 
không hoạt động, nên không có Xúc. Tất cả những gì mà 
hàng ngày con người thấy, nghe, cảm nhận, được gọi tên 
bởi các ngôn từ như to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, cứng 
mềm, thô mịn, nóng lạnh, mặn ngọt, chua cay, đàn ông, 
đàn bà, xe cộ, nhà cửa, hạnh phúc, khổ đau... mặt trăng 
mặt trời, sum la vạn tượng... đều là các cảm giác do sáu 


62 


"“........ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Căn tiếp xúc sáu Trần mà phát sinh, chứ không phải thế 
giới vật chất như lầm tưởng của nhân loại. 


Cần phân biệt rõ 3 đối tượng: 

— Một là Con người mà nhân loại cho là chủ thể quan 
sát gồm có 6 Căn, tức 6 giác quan Mắt, Tai, Mũi, Luỡi, 
Thân và Ý. 

— Hai là Thế giới gồm 6 đối tượng là Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, Xúc và Pháp mà nhân loại cho là thực tại 
được quan sát. 


— Ba là thực tại Cảm thọ là thực tại thực mà con người 
thấy, nghe, cảm nhận hàng ngày. Là do Con người (Sáu 
Căn) tương tác với Thế giới (Sáu Trần) mà phát sinh, vì 
thế nó không có sẵn ở đâu cả. Nó vô thường, vô chủ vô 
sở hữu (vô ngã). Sự thật thực tại Cảm thọ thuộc phạm trù 
tâm chứ không phải là thế giới vật chất như lầm tưởng 
của triết học Duy vật. Nó do Căn Trần tiếp xúc mà phát 
sinh chứ không phải do Thượng đề hay Bản Tâm tạo ra 
như lầm tưởng của triết học Duy Tâm. Sự thật về thực tại 
là Tâm biết và Đối tượng được biết đồng thời phát sinh, 
đồng thời xuất hiện chứ không phải như lầm tưởng của 
Duy vật là Đối tượng được biết có trước Tâm biết có sau 
(vật chất có trước tinh thần có sau), hay như lầm tưởng 
của Duy tâm là Tâm biết có trước, Đối tượng được biết có 
sau (tinh thần có trước vật chất có sau). 


Vật lý lượng tử khi quan sát thực tại thì thấy thực tại 
là bất định và kết quả quan sát được không những phụ 


63 


ý 4© 0c0227.á 0 ................. 


thuộc vào đối tượng quan sát mà phụ thuộc cả vào người 
quan sát. Vì sao vậy? Tại vì thực tại quan sát được của 
Vật lý lượng tử là thực tại Cảm thọ chứ không phải thế 
giới vật chất. Thực tại đó là kết quả của sự tương tác giữa 
Con người (Sáu Căn) và Thế giới vật chất (Sáu Trần). 
Đương nhiên Thực tại quan sát được đó phải phụ thuộc 
nhân tô Con người, phụ thuộc nhân tố Thế giới và cách 
thức tương tác giữa hai nhân tổ Con người và Thế giới 
nên Vật lí lượng tử đã rút ra kết luận: Kết quả quan sát 
được hay thực tại quan sát được không những phụ thuộc vào 
đối tượng quan sát mà còn phụ thuộc vào người quan sát. 


Thực tại không chỉ có các đối tượng mà còn có Tâm 
Biết, biết về thực tại. 


Tâm biết 

Tâm biết được chia làm hai loại: Tâm biết trực tiếp và 
Tâm biết gián tiếp. 

3.1. Tâm biết trực tiếp giác quan: Tâm lí học gọi là 
nhận thức cảm tính đối tượng. Trong Phật giáo xếp nó 
vào một nhóm gọi là nhóm Tưởng hay Tưởng uân. Đó là 
Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức và 
Tưởng thức. Nó phát sinh do sáu Căn và sáu Trần tương 
tác với nhau, nên nó vô thường, vô chủ vô sở hữu (vô 
ngã). Các tâm biết trực tiếp này Thánh hay Phàm đều như 
nhau, các loài động vật đều giống nhau, không phụ thuộc 
vào tri thức, hiểu biết, kinh nghiệm của mỗi loài, mỗi 
người. Trong nó không có khái niệm, không có ngôn từ, 


64 


=. LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
không có phân biệt (vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt). Mỗi 
một tâm biết trực tiếp chỉ ghi nhận hay nhận biết một đối 
tượng duy nhất. Đối tượng là Cảm thọ như thế nảo thì nó 
ghi nhận như thế đó, không thêm bớt bởi tri thức, khái 
niệm nên là biết như thật đối tượng ở mức độ cảm tính. 
Nhiều tôn giáo hiểu lầm tâm biết trực giác này là linh hôn, 
là tánh thấy, tánh biết không sinh không diệt nơi mỗi người. 

3.2. Tâm biết gián tiếp Ý thức: Tâm lý học gọi là 
nhận thức lý tính đối tượng. Trong Phật giáo xếp nó vào 
nhóm Thức hay Thức uẫn, có phận sự hiểu biết, xác nhận 
các đối tượng mà Tâm biết trực tiếp thấy, nghe, cảm nhận 
đó là cái gì, tính chất ra sao. Tâm biết Ý thức phát sinh 
theo một lộ trình: 

Xúc — [Thọ — Tưởng|_— Niệm — Tư duy — [Tư tưởng— 
Ý thức]. 

Trong đó Xúc là Căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời 
[Thọ - Tưởng] tức là cảm giác và tâm biết trực tiếp 
Tưởng. Lượng thông tin [Thọ — Tưởng] này được truyền 
dẫn vào “kho chứa thông tin” (bộ nhớ) trong tế bảo thần 
kinh não bộ, mà trong đó lưu giữ các thông tin về các tri 
thức, hiểu biết, kinh nghiệm đã được mã hoá mà cá nhân 
đó đã học hỏi, tích luỹ trong quá khứ. Sự tương tác giữa 
thông tin [Thọ — Tưởng] được dẫn vào với thông tin trong 
kho chứa làm phát sinh Niệm (Trí nhớ). Trí nhớ là hành 
vi tìm kiếm lượng thông tin “tương hợp” với thông tin 
[Thọ — Tưởng] được dẫn vào. Tiếp đến có sự tương tác 
giữa lượng thông tin [Thọ — Tưởng] dẫn vào với lượng 


65 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.................. + = 4= TT Z= S= Z=Z==Z===~z=zz=z===z==zz===== 
thông tin do Niệm tìm kiếm làm phát sinh hành vi Tư 
duy. Đó là hành vi phân tích so sánh, tông hợp, phán đoán 
giữa hai lượng thông tin trên và hành vi Tư duy như vậy 
sẽ làm phát sinh kết luận. Kết luận đó chính là tư tưởng 
(tư duy với thông tin của Tưởng) vả hành vi tư duy phát 
sinh không những tư tưởng mà cũng đồng thời phát sinh 
tâm biết Ý thức, biết tư tưởng vừa phát sinh. Vậy tâm biết 
Ý thức phát sinh do Niệm (Trí nhớ) và Tư duy (Suy nghĩ). 
Thực chất là do tương tác giữa các lượng thông tin trong 
kho chứa thông tin, trong bộ nhớ nên gọi là tâm biết gián 
tiếp. Ví như khi mắt tiếp xúc với một trái xoài phát sinh 
cảm giác hình ảnh và Nhãn thức. Nhãn thức thấy đối 
tượng nhưng Nhãn thức không biết đối tượng đó là cái gì. 
Hình dung như một đứa trẻ mới đẻ ra, nó chỉ thấy thôi mà 
không biết đó là cái gì. Tiếp đến Niệm (Trí nhớ) khởi lên, 
tìm kiếm trong bộ nhớ những hình ảnh tương hợp với 
hình ảnh được thấy. Nếu trước đây đã thấy và biết về quả 
xoải thì Trí nhớ sẽ tìm kiếm được thông tin đó (mà trong 
quá khứ đã lưu vào bộ nhớ). Tiếp đến Tư duy khởi lên sẽ 
phân tích, so sánh, đối chiếu hai lượng thông tin đó và 
phát sinh kết luận, đó là quả xoài và đồng thời Ý thức 
khởi lên, biết đó là quả xoài. 

Nội dung mà tâm biết Ý thức biết là tư tưởng, là thông 
tin nên trong nó có khái niệm, có ngôn từ, có phân biệt. 
Vì thế mỗi loài, mỗi cá thể sẽ có tâm biết Ý thức khác 
nhau, Thánh Phàm đều khác nhau. Tâm biết Ý thức phát 
sinh do Niệm, do Tư duy sử dụng lượng thông tin trong 
kho chứa nhưng đó là những thông tin do tâm biết trực 


66 


"......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


tiếp lưu vào, là thông tin về Cảm thọ chứ không phải 
thông tin về Thế giới vật chất. Khi tư duy sẽ phải hình 
thành các khái niệm và đặt tên các khái niệm để phân biệt 
đối tượng nọ với đỗi tượng kia và có như vậy thì hành vi 
tư duy mới xảy ra được. Sự hình thành và đặt tên khái 
niệm xảy ra đối với các thông tin về Cảm thọ chứ không 
phải thông tin về Thế giới vật chất. Nên những khái niệm 
như to nhỏ, vuông tròn, dải ngắn, mặn ngọt, chua cay, 
cứng mềm, thô mịn, nóng lạnh, đàn ông, đàn bà, nhà cửa, 
xe cộ, mặt trăng mặt trời, không gian, thời gian... đều là 
các khái niệm của tâm thức về Cảm thọ, thuộc phạm trù 
tâm chứ không phải các khái niệm thuộc về thế giới vật 
chất. Nhân loại từ vô thủy đã không biết sự thật Tâm biết 
Tâm (thực tại thuộc phạm trù tâm) mà biết sai sự thật là 
Tâm biết Cảnh (thực tại là cảnh) nên đã áp đặt những 
khái niệm thuộc về tâm thức cho thế giới vật chất. Khái 
niệm Không gian và Thời gian hình thành trong quá trình 
tư duy gồm phân tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán, kết 
luận, trừu tượng và khái quát hoá các Cảm giác hình ảnh 
khác nhau. 

Khái niệm không gian hình thành khi so sánh Cảm 
giác hình ảnh khoảng không với các Cảm giác hình ảnh 
khác như cây cối, nhà cửa và phát sinh tư tưởng không 
gian bao trùm mọi vật thể. Khái niệm Không gian như 
vậy vốn là khái niệm tâm thức, khái niệm về Cảm thọ, 
hình thành do tư duy với chất liệu thông tin về Cảm thọ 
lại được gán cho, áp đặt cho là một thuộc tính cơ bản của 
thế giới vật chất. 


67 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... 2 z< Z z == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~zZZ=Zzz~=~=zz=ze=z 

Khái niệm thời gian cũng hình thành khi tư duy so 
sánh các Cảm giác hình ảnh chuyên động và Cảm giác 
hình ảnh đứng yên cũng là khái nệm tâm thức, khái nệm 
về Cảm thọ nhưng cũng bị nhân loại gắn cho là một thuộc 
tính cơ bản của thế giới vật chất. 

Chính vì vậy mà trong Vật lý cổ điển quan niệm 
không gian và thời gian là thuộc tính của vật chất mang 
tính tuyệt đối nhưng Anh-xtanh đã phát hiện ra các hiện 
tượng mà theo đó kết luận không gian, thời gian mang 
tính tương đối chứ không tuyệt đối như cơ học cô điển. 
Nghĩa là không gian thời gian mang tính “co giãn”. Nhưng 
tuy vậy, Anh-xtanh vẫn quan niệm không gian thời gian 
là thuộc tính của vật chất và chính thuyết tương đối của 
Anh-xtanh là nền tảng cho giả thiết vũ trụ xuất hiện nhờ 
vụ nổ lớn Big Bang. Theo đó nguồn gốc vũ trụ là một lỗ 
đen “bí ân”. Mọi mô hình về thế giới vật chất hay là các 
thế giới quan đã xuất hiện trong lịch sử nhân loại, từ quan 
niệm trời tròn đất vuông, cửu sơn bát hải, dục giới, sắc 
giới, VÔ sắc giới, tam thiên đại thiên, đến thế Ø1ới quan cơ 
giới, mô hình vũ trụ xuất hiện theo thuyết Big Bang... đều 
là sản phẩm của tâm thức. Nội dung là thông tin về cảm 
thọ, phát sinh nơi kho chứa thông tin. Đó thuần tuý là thế 
giới quan do Niệm và Tư duy mà phát sinh, một thế giới 
tưởng tượng ra dựa trên các thông tin về Cảm thọ chứ 
không phải dựa trên các thông tin về thế giới vật chất nên 
không phải là thế giới vật chất đúng như thật. 


68 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Con người đang sống với cảm thọ. Nghĩa là thấy, 
nghe, cảm nhận đối tượng, rồi hiểu biết về đối tượng. 
Tiếp đến do hiểu biết đối tượng mà phát sinh thái độ thích 
ghét đối tượng, rồi muốn năm giữ hay xua đuôi đối tượng, 
rồi tiếp đến có lời nói, hành động đối xử với đối tượng và 
cuối cùng là khổ hay vui với đối tượng. Tuy con người 
sông với các đối tượng đó là cảm thọ nhưng không biết 
đúng sự thật này mà hiểu lầm các đối tượng đó là thế giới 
vật chất. Cũng y như vậy, sự khủng hoảng của Vật lý học 
hiện đại là do tâm biết Ý thức của nhân loại hiểu biết sai 
sự thật, hiểu biết sai thực tại. Vốn các đối tượng được 
thấy, được nghe, được cảm nhận của thực tại là cảm thọ 
thuộc phạm trù tâm thì Ý thức lại hiểu lầm là thế giới vật 
chất. Sự hiểu lầm này giống như truyện ngụ ngôn “Con 
gà trồng có cái mào đỏ chói”. Con chồn thấy cái mào đỏ 
chói của con gà trống nhưng lại hiểu lầm nó là cục lửa 
nên hoảng hốt bỏ chạy mỗi khi gặp gà trống. 


Con người có thể hiểu biết về thế giới vật chất 

hay không? 

Tâm biết trực tiếp Tưởng gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, 
Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức chỉ nhận biết 
các cảm thọ chứ không nhận biết được thế giới vật chất 
nhưng Tâm biết ý thức, do suy luận hợp lí từ các thông tin 
mà tâm biết trực biết ghi nhận có thể biết về thế giới vật 
chất. Ví như khi Nhãn thức thấy hình ảnh những cành cây 
đang chuyền động, lung lay về một phía thì tâm biết ý 
thức do tư duy suy luận mà biết có gió thôi tương tác với 


69 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.................. + = 4= ZZ Z= Tz Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=z==zz==zz===== 
các cành cây đó. Tâm biết ý thức, biết đang có gió thối, là 
biết gián tiếp do suy luận chứ không thể nhận biết được 
hình dạng, màu sắc, mùi, vị, nặng nhẹ, cứng mềm của 
gió. Biết có sóng điện từ là biết gián tiếp do suy luận 
nhiều bước. Vì loại vật chất này không tương tác với mắt 
tai mũi lưỡi thân mà tương tác với các sắc pháp khác như 
tivi, điện thoại, rồi vật thể trung gian đó mới tương tác 
với mắt tai. Thông qua nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh 
qua màn hình, nhĩ thức nghe cảm giác âm thanh qua điện 
thoại, ý thức khăng định có sóng điện từ nhưng không thê 
biết được sóng điện từ có hình dáng, màu sắc, mùi vị, 
cứng mềm, nặng nhẹ như thế nào. Thông qua tâm biết 
trực tiếp nhận biết cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, 
cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, Tâm biết 
ý thức do tư duy suy luận hợp lí khăng định có Thế giới 
vật chất gồm 5 đối tượng là Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc. 
Nhưng hoàn toàn không thể biết có hay không có hình 
dáng, màu sắc, mùi, vị, cứng mềm, nặng nhẹ, nóng lạnh... 
của thế giới vật chất. 

Do quan sát với tâm biết trực tiếp và suy luận hợp lí, 
Tâm biết gián tiếp Ý thức có thể biết đúng sự thật về quy 
luật nhân quả hay lý duyên khởi: Tất cả các sự vật hiện 
tượng vật chất và tinh thần đều phát sinh theo quy luật 
“hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt và phát sinh 
các quả”. Thông qua hình ảnh mà nhãn thức thấy, ý thức 
do tư duy, suy luận hợp lí mà biết: Một gói thuốc nhuộm 
đỏ tiếp xúc với một chậu nước trong thì cả hai cùng diệt 
và phát sinh chậu thuốc nhuộm đỏ; trống và dùi tương tác 


70 


`. LUÂN HỒI TÁI SINH  CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
với nhau thì trống cũ và dùi cũ diệt phát sinh tiếng trống 
cùng trống mới dùi mới; Căn Trần tiếp xúc nhau rồi Căn 
Trần đó diệt phát sinh Cảm giác và tâm biết trực tiếp 
cùng Căn Trần mới; Hay bao thóc tiếp xúc với ruộng 
được cày bừa kỹ thì phát sinh ruộng mạ; Tiếp đến ruộng 
mạ tiếp xúc với môi trường (nước, ánh sáng, không khí...) 
phát sinh ruộng lúa chín vàng; Tiếp đến ruộng lúa chín 
vàng tiếp xúc máy gặt phát sinh bao thóc; Bao thóc tiếp 
xúc máy xay phát sinh bao gạo; Bao gạo tiếp xúc với (nồi 
nước lửa) phát sinh cơm; Cơm tiếp xúc răng lưỡi... Và 
quá trình nhân quả cứ tiếp tục diễn tiến vô cùng vô tận 
như vậy theo quy luật Nhân diệt Quả sinh. Nếu bao thóc 
tiếp xúc với đàn vịt, hay với đống lửa, hay với đường 
nhựa... thì các lộ trình nhân quả nối tiếp nhau sẽ xảy ra 
khác nhau theo quy luật hai nhân tương tác với nhau cùng 
diệt và phát sinh quả. Với sự quan sát thực tại bởi tâm 
biết trực tiếp và tư duy suy luận hợp lí thì tâm biết gián 
tiếp Ý thức sẽ hiểu biết đúng sự thật về quy luật nhân quả. 
Do vậy sẽ có hiểu biết đúng như thật là tất cả các sự vật, 
hiện tượng thuộc tỉnh thần và vật chất, tức Danh và Sắc 
đều đang sinh lên rồi diệt đi, nên nó vô thường, nghĩa là 
không thường hằng, không thường trú đâu cả. Quan hệ 
giữa các sự vật, hiện tượng chỉ là tương tác với nhau rồi 
cùng diệt theo quy luật nhân diệt quả sinh, nên không có 
quan hệ chủ nhân, chủ sở hữu, không có quan hệ lệ thuộc 
nhau, không phải nương nhau cùng tồn tại, nên các pháp 
có tính chất vô chủ, vô sở hữu. Điều này đồng nghĩa 
không có một cái Ta, một Bản ngã hay bất kỳ một thực 


7l 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ..................  ~ = 4 .= ZZ Z= SE Z= S= Z=ZZ=Zz==~z=zz=zz=====zz====== 
thể nào là chủ nhân, chủ sở hữu các pháp, nghĩa là các 
pháp vô ngã. Tất cả các pháp Danh và Sắc đều sinh diệt 
vô thường, vô chủ vô sở hữu (vô ngã). 

Điều quan trọng là thấy biết như thật sự tương tác của 
hai nhân mới phát sinh quả, không bao giờ một nhân (hay 
nhân chính) biến đổi thành quả như hiểu lầm của nhân 
loại, của khoa học. Tương tác hay còn gọi là Duyên Xúc 
đã nêu rõ phải có hai nhân mới tương tác, mới tiếp xúc 
chứ một nhân thì không thê có tương tác, không thê có 
tiếp xúc. Tương tác giữa hai nhân có thê là tương tác vật 
lí, tương tác hoá học, tương tác sinh học. Quán sát và tư 
duy sự tương tác giữa hai vật thể thì sẽ đưa đến kết quả 
đúng vì lúc đó không lệ thuộc vào quan điểm. Ví như 
trước khi Ga-li-lê phát hiện Quả đất quay quanh Mặt trời 
thì lúc đó người ta quan niệm Mặt trời quay quanh Quả 
đất. Tuy quan niệm sai như vậy nhưng từ thời thượng cô 
người ta đã tìm ra quy luật xác định chính xác các thời 
điểm xảy ra nhật thực, nguyệt thực. Vì sao vậy? Vì khi đó 
họ chỉ quan sát và tư duy trên sự tương tác gIữa Mặt trời 
và Quả đất, Mặt trời và Mặt trăng, Mặt trăng và Quả đất. 
Lúc đó không hề sử dụng quan điểm cái nào quay quanh 
cái nào. Vì quan niệm một nhân sinh quả nên nhân trong 
quả, quả trong nhân, vật lý học gán cho vật chất có khối 
lượng và năng lượng. Họ dùng cái cân cân vật đó lên rồi 
qua công thức lực hấp dẫn họ xác định vật đó có khối 
lượng 1 kg và khối lượng 1 kg là thuộc tính của vật đó, 
sẵn có, luôn luôn có, thường hằng, thường trú nơi vật đó. 
Nhưng nếu họ đưa vật đó và cái cân đó lên tàu vũ trụ với 


72 


5 LUÂN HỒI TÁI SINH › CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


cách tính toán và suy luận như vậy thì khối lượng vật đó 
băng 0 kg. Hoặc tại mặt trăng thì sẽ bằng 0,6 kg chẳng 
hạn... Vậy thì khối lượng không phải là tuyệt đối mà nó 
cũng tương đối. Nó cũng co giãn như không gian và thời 
gian chăng? Không phải vậy, khái niệm khối lượng được 
suy ra từ lực hấp dẫn và nó là biểu hiện kết quả tương tác 
giữa hai vật thê chứ không phải tính chất của vật thể đó. 
Khi quan sát và tư duy trên sự tương tác giữa hai vật thê 
người ta tìm được công thức lực hấp dẫn. Nó biểu hiện rõ 
có hai vật thê tham g1a vào công thức, thể hiện sự tương 
tác. Vì vậy, kết quả đúng do quan sát và tư duy trên sự 
tương tác của hai vật thể, còn quan điểm sử dụng kết quả 
đó là sai. Cũng y như vậy, năng lượng không phải là thuộc 
tính của vật chất, không sẵn có, không thường xuyên có, 
không thường hằng, không thường trú trong vật chất, nó 
là kết quả phát sinh khi có tương tác giữa hai vật thể (lửa 
không sẵn có trong cành cây mà nó phát sinh khi hai cành 
cây cọ xát với nhau). Vì vậy, khoa học không thê tìm thấy 
cái phần vật chất căn bản vi tế gọi là sự sống nằm trong 
phần sâu kín nào đó của tế bảo sống vì sự sống, sức khoẻ 
đều do tương tác mà phát sinh. Nó không thường hằng, 
không thường trú ở đâu cả. Nó sinh diệt nhanh chóng. 
Hình dung như từng “xung” một ni tiếp nhau thành một 
chuỗi nhưng gián đoạn chứ không phải liên tục, giống 
như vật lý học phát hiện ra bức xạ nhiệt là gián đoạn chứ 
không liên tục, mà từ phát hiện đó vật lý lượng tử ra đời. 
Mọi sự vật và hiện tượng khác cũng đều như vậy. 


73 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ _- -~ - ~ 2 Z cE ZZ ZZ<ZZZZ=ZZZ~ZZz=z=z==z==z====== 


Con người không thể thấy, nghe, cảm nhận trực tiếp 
vật chất mà chỉ có thể biết vật chất qua “suy đoán” từ kết 
quả phát sinh do sự tương tác trực tiếp hay gián tiếp của 
vật chất lên 5 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của con 
người. Hai dạng của vật chất là dạng hạt và dạng sóng mà 
khoa học khăng định có thật là do suy luận về kết quả 
tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp lên 5 giác quan. Vậy thì, 
liệu còn có dạng vật chất nào khác nữa không thì vật lí 
học không thể trả lời được. Có rất nhiều hiện tượng xảy 
ra mà khoa học với quan niệm vật chất tồn tại đưới dạng 
hạt và dạng sóng không thể lí giải được, phải chăng là 
hiện tượng phát sinh do những dạng vật chất khác tương 
tác với nhau, tương tác với vật chất dạng hạt, dạng sóng? 

Khoa học thực nghiệm do quan sát và tư duy sự tương 
tác giữa hai nhân tố mà có thể mô tả kết quả sự tương tác 
bằng các công thức toán học tương đối chính xác do lúc 
đó thoát ra ngoài quan niệm một nhân sinh quả, nhân biến 
đổi thành quả, thoát ra khỏi các quan niệm của triết học. 
Vì vậy, khoa học thực nghiệm có thể có được những hiểu 
biết đúng sự thật về thế giới vật chất nếu quan sát và tư 
duy trên sự tương tác giữa hai nhân tố mà thực chất là 
tương tác thông tin và bỏ ra ngoài các quan niệm triết 
học. Nhưng những hiểu biết của khoa học thực nghiệm 
như vậy cũng chỉ là một ít mảnh ghép rời rạc về thế giới 
vật chất chứ không thể hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ, đúng sự 
thật về thế giới vật chất. Chỉ có một điều chắc chắn là các 
Sắc pháp đó đang liên tục tương tác với nhau từng đôi 
một nên đang sinh lên và diệt đi liên tục. Không có một 


74 


“_....... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Sắc pháp nào tồn tại bền vững lâu dài kể cả vật chất dạng 
hạt và dạng sóng cũng do tương tác mà phát sinh, không 
có sẵn ở đâu cả. Vì thế không thể tưởng tượng ra một mô 
hình thế giới nào, một thế giới quan nảo phủ hợp với thế 
giới vật chất, vì nó không tương hợp với tính sinh diệt 
nhanh chóng của vật chất. Hiều biết về vật chất của khoa 
học chỉ là một ít mảnh ghép rời rạc do suy đoán mà có 
được nên truy tìm nguồn gốc vật chất, truy tìm nguồn gốc 
vũ trụ do đâu mà có là ảo tưởng của một số nhà khoa học 
dựa trên những hiểu biết không đúng sự thật. 


Tương tác thông tin 


Thông tin là một chuyên ngành khoa học mới ra đời 
nhưng đã có những thành tựu làm thay đổi thế giới và 
nhận thức của con người. Trong chuyên ngảnh thông tin 
có nhiều bộ môn khác nhau như truyền dẫn thông tin, mã 
hoá, lưu giữ thông tin... nhưng đặc sắc nhất sẽ làm thay 
đổi nhận thức của nhân loại trong tương lai là chuyên 
ngành nghiên cứu quy luật tương tác thông tin. Thành 
quả lớn nhất của công nghệ thông tin là chế tạo được máy 
vi tính do “bắt chước” được hành vi Trí nhớ (Niệm) và 
hành vi Tư duy của con người. Đương nhiên máy tính 
còn có một bộ phận cực kỳ quan trọng là bộ nhớ hay lộ 
cứng lưu trữ các thông tin đã được cài đặt (phần mềm). 
Hành vi tìm kiếm “thông tin tương hợp” trong bộ nhớ với 
thông tin được tiếp nhận, tương tự như Trí nhớ hay Niệm 
và hành vi phân tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán, 
kết luận giữa hai lượng thông tin trên (một tiếp nhận từ 


18 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z  == ZZ Z=Z=*~ZZZ=ZZ~~Z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 


ngoài và một là do công cụ tìm kiếm) là bắt chước hành 
vi Tư duy của con người. Đối với con người, muốn cho 
tâm biết Ý thức khởi lên được thì phải có Niệm (Trí nhớ), 
phải có Tư duy và phải có “kho chứa thông tin” hay bộ 
nhớ lưu trữ những thông tin về các tri thức, hiểu biết, 
kinh nghiệm đã học hỏi trong quá khứ. Những thông tin 
được lưu trữ trong kho chứa này, thuật ngữ Phật học gọi 
là Pháp trần, nó là Danh pháp chứ không phải là Sắc pháp. 


Nhưng kho chứa tâm thức này đặt ở đâu trong con 
người? Những thông tin này không thê lưu giữ trong các 
lộ trình tâm bởi các lộ trình tâm đang sinh diệt, vậy thì chỉ 
có thể được lưu giữ nơi thân thể. Và nơi duy nhất trong 
thân thể có thể lưu giữ thông tin là cấu trúc ADN của 
nhân tế bào. Khoa học đã giải mã được các thông tin di 
truyền trong 5% lượng gen của ADN còn 95% lượng gen 
chứa cái gì thì khoa học đang bó tay. Đó là khoảng trống 
mà khoa học nghi vẫn. Chính 95% lượng gen trong ADN 
mà khoa học nghi vấn đang lưu giữ lượng thông tin pháp 
trần, là bộ nhớ của tâm thức. Chứng cứ của sự thật này là 
việc thay tim ghép tạng của nghành y khoa. Ngành y khoa 
đã chứng kiến sự thay đôi thói quen, thay đổi tính cách 
của người nhận tạng theo thói quen, tính cách của người 
cho tạng. 

Các nhà khoa học tỏ ra bối rối trước hiện tượng này 
và đề ra nhiều cách giải thích trong đó có đề xuất khái 
niệm “trí nhớ tế bào” nhưng đều không có tính thuyết 
phục. Sự kiện này xác nhận thông tin trong bộ nhớ tâm 


76 


"--....... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


thức từ tạng của người cho đã truyền sang bộ nhớ tâm 
thức của người nhận. Vì vậy, khẳng định lượng thông tin 
Pháp trần được lưu giữ trong cấu trúc ADN của các tế 
bào. Ví như có một thanh niên được thay tim từ một người 
tai nạn giao thông và sau khi lành lặn thì có điều kỳ lạ xảy 
ra. Hễ anh ta thấy cha mẹ anh em bạn bè của mình thì vẫn 
biết rõ và cư xử với họ theo tính cách trước đây. Nhưng 
hễ anh ta thấy cha mẹ anh em, bạn bè người đã chết (người 
cho tim) thì vẫn biết rõ và cư xử với tư cách và tính cách 
của người đã chết. Sự kiện này xảy ra như sau: Vì lượng 
thông tin Pháp trần của người chết được lưu giữ nơi cầu 
trúc ADN của các tế bảo, trong đó có tế bảo tim nên khi 
thay tim thì lượng thông tin Pháp trần của người chết sẽ 
được truyền dẫn vào cấu trúc ADN của người nhận tạng 
và trong bộ nhớ tâm thức của người nhận tạng sẽ có hai 
lượng thông tin Pháp trần của người sống và người chết. 
Vì vậy khi mắt anh ta tiếp xúc với cha mẹ, anh em, bạn 
bè người sống phát sinh đồng thời cảm giác hình ảnh và 
nhãn thức. Lúc đó, Nhãn thức chỉ ghi nhận đối tượng 
nhưng không biết đối tượng đó là cái gì, là ai. Tiếp đến 
Niệm khởi lên tìm kiếm thông tin tương hợp trong bộ nhớ 
và tìm được thông tin tương hợp của người sống và tiếp 
đến là Tư duy sẽ phân tích so sánh hai lượng thông tin và 
kết luận phát sinh tâm biết Ý thức biết đó là cha mẹ, anh 
em, bạn bè mình và sẽ cư xử theo các thông tin của người 
sống. Tương tự khi mắt tiếp xúc với cha mẹ anh em bạn 
bè người chết thì Niệm sẽ tìm kiếm thông tin tương hợp 
và đó là thông tin pháp trần của người chết và Tư duy 


T7 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... 2 z= Z  == ZZ Z=Z=*=ZZZ=ZZZ~ZZZ=Zzz~=z=~zz=ze=z 


khởi lên đưa đến Ý thức biết đây là cha mẹ anh em bạn bè 
của mình và cư xử với tính cách của người chết. Vậy thì 
không phải có hai linh hồn, không phải có hai tâm thức 
độc lập với não bộ mà lộ trình Tâm sử dụng hai loại thông 
tin trong bộ nhớ tâm thức nơi câu trúc ADN của tế bảo. 
Khoa học cũng có khái niệm thông tin tương tự nhưng 
cho răng thông tin được chứa trong các nếp nhăn của não 
bộ và quan điểm đó không đúng sự thật vì ở đây thay tim 
chứ đâu có thay não. 


Như vậy trong cấu trúc ADN của tế bảo thân thể có 
hai lượng thông tin: thông tin di truyền và thông tin Pháp 
trần (thông tin về tâm thức). 


Sự tương tác giữa 6 Căn và 6 Trần được xem là tương 
tác giữa hai loại vật chất là nói theo quan niệm bình 
thường của nhân loại. Theo quan niệm nhị nguyên Tâm 
Vật tách biệt để có thê dễ lĩnh hội cho đa số nhưng nếu 
như quan sát sâu sắc hơn, vi tế hơn thì đó là tương tác 
thông tin. Lấy ví dụ như một chiếc điện thoại Smartphone 
trong đó có rất nhiều phần mềm, nhiều loại thông tin được 
cài đặt như Youtube, Google, FB... và trong mạng Internet 
cũng có rất nhiều loại thông tin nhưng khi máy hoạt động 
ở chế độ nảo thì thông tin của phần mềm đó chỉ tương tác 
được với một loại thông tin tương hợp chứa trong mạng 
Internet chứ không tương tác được với mọi thông tin 
trong mạng. Thông tin của phần mềm FB chỉ tương tác 
được với loại thông tin FB trên mạng chứ không thê tương 
tác được với thông tin Google, Youtube... cũng đang có 


78 


"........ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


trên mạng. Tương tự như vậy, tương tác giữa Mắt và Sắc 
trần là tương tác giữa lượng thông tin có trong luồng ánh 
sáng từ vật thể đó truyền đến mắt (ánh sáng đó mang 
thông tin của vật thể giống như sóng truyền hình mang 
thông tin) và lượng thông tin di truyền của tế bào thần 
kinh thị giác nằm trên võng mạc. Sự tương tác hai loại 
thông tin này là sự tương tác của hai Danh pháp làm phát 
sinh đồng thời Cảm giác hình ảnh và Nhãn thức cũng là 
hai Danh pháp chứ không phải là tương tác giữa hai loại 
vật chất, (Sắc pháp). Tương tác giữa Tai với Thanh trần, 
Mũi với Hương trần, Lưỡi với Vị trần, Thân với Xúc trần, 
Ý với Pháp trần đều là tương tác giữa các thông tin từ các 
đối tượng vật chất đó với lượng thông tin di truyền của 
các tế bào thần kinh thính giác, khứu giác, vị giác, xúc 
giác và tế bào thần kinh não bộ. Sự kiện này cũng xác 
nhận lượng tin di truyền của các tế bào thần kinh có phần 
giống nhau nhưng cũng có phần khác nhau nên thông tin 
di truyền nơi tế bảo thị giác chỉ tương hợp với thông tin 
từ sắc trần, thông tin di truyền của tế bào thính giác chỉ 
tương hợp với thông tin từ thanh trần... 


Sự kiện này cũng xác nhận là các sự vật hiện tượng 
vật chất đều có chứa đựng thông tin và như vậy không hề 
có vật chất thuần tuý như hiểu biết của nhân loại, của triết 
học từ trước tới nay. Trong vật chất có thông tin, có tinh 
thần chứ không có vật chất thuần tuý. Khám phá vật chất 
là khám phá lượng thông tin chứa đựng trong đó. Trong 
mạng Internet có sóng điện từ là vật chất, là Sắc và có 
thông tin mà sóng đó mang tải là tính thần, là Danh; một 


79 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.......................  _- -~ - ~< Z ZZ ZZ ZZZZZZZZZZZ~zZz=z~z==z==z====== 


trang sách có giấy và mực là Sắc và thông tin chứa đựng 
trong đó là Danh; một thân cây được cắt ngang thì gỗ và 
các đường vân là Sắc nhưng các đường vân đó có chứa 
thông tin cho biết cây gỗ đó có bao nhiêu năm tuôi là 
Danh. Khi bàn chân tương tác với bàn đạp xe đạp thì sẽ 
phát sinh kết quả là chiếc đĩa quay; đĩa quay tương tác 
với dây xích phát sinh xích chạy; xích chạy tương tác với 
líp phát sinh bánh xe quay; bánh xe quay tương tác với 
mặt đường phát sinh xe đi chuyển. Đây là một lập trình 
đã được cài đặt khi chế tạo xe đạp. Nó là lượng thông tin 
chứa đựng nơi chiếc xe đạp vật chất và không thể có một 
chiếc xe đạp vật chất thuần tuý mà trong nó có chứa đựng 
thông tin, chứa đựng tinh thần. 


Phạm trù tâm gồm các Cảm thọ (nhóm Thọ), các loại 
tâm biết trực tiếp Tưởng (nhóm Tưởng), các tâm hành 
như niệm, tư duy, thích ghét, chú tâm, tác ý, khổ vui... 
(nhóm Hành) và tâm biết gián tiếp ý thức (nhóm Thức) 
mà thuật ngữ Phật giáo gọi là Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 
Cần phải bố sung thêm một Danh pháp nữa là thông tin 
pháp trần được lưu giữ trong các Sắc pháp, trong bộ nhớ 
của tâm thức. Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều do tương tác 
thông tin mà phát sinh nên nó vô thường và vô ngã (vô 
chủ vô sở hữu). 

Nhưng các loại tâm biết không phải là đặc quyền của 
con người và động vật nhờ có nơi lưu giữ thông tin trong 
ADN của vật chất hữu cơ sông mà nó có thê phát sinh do 
tương tác thông tin nơi vật chất vô cơ. Ngày nay công 


80 


“......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


nghệ thông tin đã chế tạo ra máy bay không người lái, ô 
tô tự lái, vô vàn các loại rô bốt. Với sự phát triển mau lẹ 
của các thiết bị cảm ứng sinh học, các rô bốt không còn 
giới hạn bắt chước con người chỉ với hai giác quan là mắt 
và tai mà nó sẽ xử lí điêu luyện các thông tin xúc chạm 
như con người. Với phần mềm tự học, nó có thể tự học đề 
tự thu thập và cài đặt các tri thức, hiểu biết, kinh nghiệm 
vào bộ nhớ như một đứa trẻ đang học hỏi trong quá trình 
lớn lên. Rõ ràng không thể nào phủ nhận các thiết bị là 
vật chất vô cơ đó vẫn thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức và 
có lời nói hành động đối xử với đối tượng chăng khác gì 
con người. Vậy thì cái gọi là Tâm biết là do tương tác 
thông tin mà phát sinh ra, không phải là của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, không phải là linh hồn do Thượng để thôi 
vào con người, không phải là tính thấy, tính nghe, tính 
biết không sinh không diệt sẵn có nơi mỗi chúng sinh. Vì 
thế không có một thực thể linh hồn, một tự ngã hay bản 
ngã nào là chủ nhân chủ sở hữu của tâm biết nghĩa là tâm 
biết vô ngã. 


Œ] Thực tại Hoá sinh và tương tác giữa Con người 

và Hoá sinh 

Con người tham ái sự sống, sự hiện hữu vì cho rằng 
sống là hạnh phúc, còn hiện hữu là còn hạnh phúc, chết là 
đau khổ, chết là mắt tất cả. Tham ái sự sống, sự hiện hữu 
mà thuật ngữ Phật học gọi là Hữu ái, được lưu giữ dưới 
dạng thông tin trong bộ nhớ tâm thức và khi có tình huống 
bên ngoài đe doạ sự sống thì Niệm (Trí nhớ) sẽ kích hoạt 


81 


ý 4© 0c0227.á, 0 ............... 


thông tin Hữu ái lên, đặc biệt là trong khi hấp hối, làm 
phát sinh sự sợ hãi, hoảng loạn với cái chết, phát sinh sự 
tha thiết sống, bám víu sự sống, tìm kiếm sự sống. Khi tế 
bào não chết, do Hữu ái kích hoạt như vậy mà sẽ có một 
sự đột biến nơi cấu trúc ADN. Do sự đột biến xảy ra trong 
các tế bào thần kinh não bộ mà sẽ phát sinh ra một loại 
vật chất rất vi tế mang lưỡng tính sóng hạt, thoát ra khỏi 
não bộ, thoát ra khỏi cơ thể. Loại vật chất vi tế mang 
lưỡng tính sóng hạt này có khả năng mang tải lượng thông 
tin trong ADN của tế bào thần kinh não bộ, gồm thông tin 
Di truyền và thông tin Pháp trần của người chết. Hình 
dung như khi viết một tin nhắn trên điện thoại và bắm 
[Ok] thì máy điện thoại sẽ phát ra sóng điện từ (vật chất) 
mang tải tin nhắn (thông tin) đến máy nhận. Cái phần 
thoát ra khỏi não bộ không phải là tâm thức mà gồm vật 
chất là Sắc và thông tin là Danh (tức cả Danh và Sắc). 
Trong thực thê Danh và Sắc này có hai loại thông tin: 
thông tin Di truyền của tế bào thần kinh não bộ và thông 
tin Pháp trần của người chết và do vậy sẽ có tương tác 
giữa hai loại thông tin đó nên phát sinh lộ trình Tâm, 
trong đó Tâm biết trực tiếp là Tưởng thức và Tâm biết 
gián tiếp là Ý thức giống như lộ trình Tâm thứ 6 (Ý tiếp 
xúc Pháp trần) của người sống. Đây gọi là Hoá sinh. Hoá 
sinh chỉ có một lộ trình Tâm duy nhất này, chứ không 
phải 6 lộ trình Tâm như con người có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Hình dung giống như một người đang trong giấc 
mộng, lúc đó 5 giác quan ngủ say còn thần kinh não bộ lơ 
mơ nên chỉ có một lộ trình Tâm Ý tiếp xúc Pháp trần và 


82 


¬ˆ.... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


mọi cảnh được thấy biết đều là “cảnh ảo”. Hoá sinh có 
thê tồn tại trong không gian này vài ba ngày, vài ba năm, 
vài trăm năm, vài ngàn năm... tuỳ theo nghiệp đã tạo tác 
trong đời người đó, đang được lưu giữ trong thông. tin 
Pháp trần. Tuỳ theo nghiệp đã tạo tác trong đời sống 
trước, lộ trình Tâm sẽ phát sinh ra các cảnh ảo lành dữ, 
đáng sợ, khủng khiếp khác nhau. Hoá sinh lại cho đó là 
những cảnh thực của một thế giới khác (tâm linh) và sẽ 
chiêu cảm khổ vui theo các cảnh đó. Các tôn giáo dựa 
vào mô tả, dựa vào hiểu biết của Hoá sinh mà chia ra 
cảnh giới Địa ngục, Thiên đường hay Chư thiên, Atula, 
Ngạ quỷ... Khi nào các thông tin nghiệp đã tạo tác trong 
kiếp người tương tác cho đến cạn kiệt thì Hoá sinh sẽ 
tương tác được với một hợp thể trứng và tinh trùng tương 
hợp, rồi cả hai cùng diệt và phát sinh một bảo thai. Bào 
thai đó có Danh và Sắc, mà Sắc pháp là phần vật chất của 
Trứng và Tĩnh trùng còn Danh pháp gồm 4 loại thông tin: 
Thông tin Di truyền của bố, mẹ, của người chết và Thông 
tin Pháp trần của người chết. Bào thai đó tương tác với 
dưỡng chất và sau hơn chín tháng thì phát triển thành một 
đứa bé ra đời. Vậy cái đi tái sinh, cái được truyền từ người 
chết sang một bào thai là lượng thông tin Di truyền và 
thông tin Pháp trần của người đó chứ không phải là một 
linh hồn không sinh không diệt. 

Hoá sinh không những thấy biết các “cảnh ảo” do lộ 
trình Tâm tương tự Ý tiếp xúc Pháp trần mà nó vẫn có thê 
thấy biết thực tại đang diễn ra qua tâm người khác. Vì 
loại vật chất của Hoá sinh có lưỡng tính sóng hạt nên Hoá 


83 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZZ~=~Z=Zzz~=~=~zzz=e=z 
sinh có thể xuyên qua tường vách, cây cối, thân thể con 
người. Khi xuyên qua thân thể con người thì thông tin Di 
truyền và thông tin Pháp trần của Hoá sinh có thể tương 
tác với thông tin Pháp trần của người đó, làm phát sinh 
tâm biết Tưởng thức và Ý thức, thấy biết những gì mà 
người đó thấy biết thực tại đang diễn ra (tôn giáo gắn cho 
cái biết như vậy là tha tâm thông). Hiện tượng cận tử (mà 
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tâm thức tồn tại độc lập 
với não bộ) chính là hiện tượng Hoá sinh thấy xác mình, 
thấy các bác sĩ, y tá đang mồ xẻ xác mình, thực chất là 
Hoá sinh thấy biết qua tâm các bác sĩ hoặc y tá, thấy biết 
thực tại mô xẻ đang diễn ra. Tuy Hoá sinh thấy biết thực 
tại đang diễn ra, nhưng qua kho chứa thông tin của người 
khác và đó chỉ là cảnh ảo giống như thấy biết nơi màn 
ảnh vậy. Vô vàn Hoá sinh đang tồn tại với con người trong 
cùng một không gian này và vì vậy sẽ có sự tương tác giữa 
Con người và Hoá sinh với các mức độ khác nhau. 


6.I. Mức độ thứ nhất. Hoá sinh có khả năng đọc 
được các thông tin pháp trần trong bộ nhớ tâm thức của 
con người hoặc các Hoá sinh khác giống như hacker có 
thê thâm nhập và lấy cắp thông tin trong các bộ nhớ của 
máy tính khác. Ví như trong một số trường hợp gọi hôn, 
có một Hoá sinh trợ giúp đọc được các thông tin trong bộ 
nhớ của thân chủ đi gọi hồn (có trường hợp đọc được 
thông tin của Hoá sinh người chết) cung cấp cho con 
đồng nói ra. 


84 


¬....... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


6.2. Mức độ thứ hai: Hoá sinh và con người đó có 
thông tin tương hợp (có duyên với nhau) trong bộ nhớ 
nên Hoá sinh có thê đưa thông tin pháp trần của Hoá sinh 
vào kho chứa của người đó. Khi lộ trình tâm của người đó 
khởi lên, sẽ sử dụng những thông tin của Hoá sinh (giống 
như thay tim) nên tâm biết ý thức, thái độ, lời nói, hành 
động của người đó sẽ bị chỉ phối bởi Hoá sinh, nhưng 
những người đó không hề biết là do Hoá sinh tương tác. 
Đây là hiện tượng phô biến sâu rộng trong đời sống nhân 
loại. Ví như một người mẹ chết đột ngột vì tai nạn g1ao 
thông có thể tương tác làm cho người con mơ thấy mẹ 
báo cho biết, người nọ người kia còn nợ bao nhiêu tiền và 
người con kiểm tra lại thì những người nợ tiền đều công 
nhận. Rất nhiều cô gái, nhiều thanh niên bị các Hoá sinh 
theo đuôi nên tình duyên rất lận đận. Họ có thể có tình 
cảm, yêu đương một người nào đó nhưng bị các Hoá sinh 
tương tác nên có nhiều thời điểm, thậm chí là thời điểm 
sắp cưới họ hoặc người kia bị tương tác nên có lời nói 
hoặc hành động kỳ quặc khiến cuộc tình tan vỡ. Có người 
đàn ông 60 tuôi chết và Hoá sinh đó quá thương người vợ 
già không ai chăm sóc đã tương tác được vào một thanh 
niên hai mươi tuôi. Anh thanh niên yêu thương cụ bả hơn 
mình 40 tuổi và sống hạnh phúc như vợ chồng. Có Hoá 
sinh trong một lễ cầu siêu đã xin ông thầy làm lễ hăng 
thuận cho mình với người mà nó đang theo và kiếp trước 
là chồng nó. Hiện tượng ngoại cảm là do các Hoá sinh 
cung cấp thông tin mà nó thu thập được của người khác 
hoặc Hoá sinh khác vào bộ nhớ của nhà ngoại cảm và nhà 


b^) 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... - 22 z< Z  <= ZZ Z=Z=*ZZZ=ZZz~z~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 


ngoại cảm “thấy biết” nhiều điều kỳ lạ là do Hoá sinh 
cung cấp. Chữa bệnh bằng thôi miên là người bệnh bị ám 
ảnh bởi một vấn đề gì đó trong quá khứ thuộc tiền kiếp 
mà họ không biết nên gây ra các chứng bệnh thuộc tâm 
thần và khi nhà thôi miên nhờ có Hoá sinh tương tác nên 
đã tìm ra và kích hoạt được thông tin về sự việc trong quá 
khứ được lưu giữ ở đáy sâu kho chứa (có thể thuộc về 
tiền kiếp nên bệnh nhân không nhớ được). Trong trạng 
thái thôi miên, bệnh nhân đó thấy sự việc đã xảy ra trong 
quá khứ và rồi tự mình hoặc nhờ tư vẫn mà hoá giải được 
sự việc và khỏi bệnh. Có một số đại g1a giàu có hoặc một 
số nhà chính trị rất thành công nhưng hiểu biết của họ 
không có gì xuất sắc là nhờ duyên với những Hoá sinh 
đặc biệt có khả năng thu thập và cung cấp nhiều thông tin 
vào bộ nhớ của họ. Vì thế, họ có được nhiều thông tin 
chính xác về vấn đề đó hơn hắn người khác, nên họ xử lí 
vấn đề tốt hơn người khác (đây là yêu tố may mẫn trong 
kinh doanh, trong chính trị). Có những phát minh khoa 
học xảy ra rất kỳ dị là do những Hoá sinh có loại kiến 
thức đó cung cấp thông tin vào kho chứa làm cho nhà 
khoa học thấy ra điều đó một cách không bình thường. 
Cách đây nhiều nghìn năm các miền đất, các châu lục rất 
cách biệt nên không thể trực tiếp học hỏi nhau nhưng tại 
sao nơi nào, ở đâu người ta cũng biết đệt vải, làm đồ gốm, 
luyện sắt đồng. Các kiến trúc Ai cập 5000 năm trước vẫn 
có mặt tại Nam Mỹ... Phải chăng kiến thức đó có được ở 
các châu lục là nhờ tương tác của những Hoá sinh có kiến 
thức ấy cung cấp? Đặc biệt là Hoá sinh của những người 


86 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
tu hành với nhiều trường phái tôn giáo có hiểu biết khác 
nhau, tu luyện khác nhau, đối với người thành tựu một 
lĩnh vực nào đó thì họ chấp cứng vào thành tựu đó nên 
Hoá sinh của họ tôn tại rất lâu dài. Các Hoá sinh đó khi 
tương tác được với người tu hành hiện tại thì sẽ có thể 
làm cho người đó đạt được một SỐ năng lực. Ví dụ như 
định rất cao và an trú nhiều đêm ngày liền không ăn không 
uống. Có một số trường hợp người tu thiền đang ở trong 
trạng thái nửa ngủ nửa thức (trạng thái thôi miên) Hoá 
sinh có duyên nghiệp với người đó sẽ cài đặt thông tin mà 
Hoá sinh đã tu luyện và chấp thủ là chân lí, là tối cao, là 
giác ngộ. Trong trạng thái thôi miên như vậy người đó 
nghĩ rằng mình đã đạt được những điều kỳ diệu, cao cả, 
đã giác ngộ, đã hoà nhập với Thượng đề, với bản thê 
giống như người bình thường mơ một giấc mơ đẹp, rất 
sung sướng khi thấy mình viết được một cuốn sách, hay 
sáng tác được một bản nhạc mà cả thế giới phải khâm 
phục. Nhưng khác với người nằm mơ khi tỉnh dậy biết 
mình mơ thì mọi thông tin đó được xoá liền khỏi bộ nhớ 
nhưng người tu trong trạng thái thôi miên như vậy khi 
tỉnh hắn vẫn tin là mình đạt được điều đó và do vậy các 
thông tin đó được cài đặt vĩnh viễn vào bộ nhớ và người 
đó tuyên bố mình đã chứng nọ chứng kia. Những điều 
người đó nói ra sau đó là tổng hợp giữa kiến thức người 
đó và kiến thức Hoá sinh đã cài đặt mang nặng các tà 
kiến, chấp thủ, mù quáng. Nhiều người khi nghe họ tuyên 
bố, do lượng thông tin trong kho chứa có sự tương hợp 
nên xảy ra tương tác. Họ cảm nhận được phần nào trạng 


87 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ 22 z< Z  == ZZ Z=Z*ZZZ=ZZ~~ZZZ=Zzz~=~=~zz=e=z 


thái mà ông ta đã cảm nhận trong trạng thái thôi miên. Do 
vậy, họ tin tưởng một cách cực đoan, mù quáng vào ông 
ta. Mức độ lan rộng của thông tin Hoá sinh cài đặt như 
thế nào đến các đệ tử của ông ta thì phụ thuộc năng lực 
của Hoá sinh và số người có duyên nghiệp với thông tin 
đó. Đây là cách thức xuất hiện các tôn giáo và đặc biệt 
ngày nay đây là phương cách nở rộ các giáo phái, các loại 
tà đạo cực đoan, mù quáng. 


6.3. Mức độ thứ ba: Không phố biến, rất ít xảy ra, đó 
là những Hoá sinh mà kiếp trước tu luyện về khí công, tu 
tiên, tu luyện để được trường sinh bất lão, những thầy 
thuốc có những thành tựu lớn trong việc chữa bệnh (như 
bắm huyệt châm cứu chăng hạn) thì các Hoá sinh đó có 
thê tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp qua một người, vào 
cấu trúc ADN của người bệnh và chữa được một số bệnh 
nào đó. Có những Hoá sinh thông qua người trung gian 
có thể cài đặt lập trình lời nói của Hoá sinh vào bệnh 
nhân câm điếc bẩm sinh và bệnh nhân có thể nói ngay 
được một vải câu mà người đó hướng dẫn. Đương nhiên 
đối với người câm điếc bâm sinh chưa bao giờ có lập 
trình lời nói nên không thể nào tự nói được cho dù chữa 
chạy như thế nào. Vì lập trình này chỉ được cài đặt vào 
ADN của các cơ quan phát âm vùng cô họng, răng lưỡi 
trong quá trình tập nói lúc nhỏ. Có những Hoá sinh đặc 
biệt là có thê tương tác vào cấu trúc ADN của một người 
chết và giữ cho xác chết đó không bị phân huỷ trong một 
thời gian dài. Đương nhiên giữa Hoá sinh và người chết 
này có những nhân duyên đặc biệt. 


88 


¬ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
6.4. Mức độ thứ tư là những tương tác nguy hiệm: 


Điều này cũng tương đối phô biến, đó là Hoá sinh có 
nhân duyên với người đó nên tương tác với người đó và 
kết quả làm cho người đó nói lên hay hành động theo ý 
muốn của Hoá sinh. Điều này tương tự như hacker có thê 
thâm nhập máy tính không những đánh cắp thông tin mà 
còn có thê điều khiển máy tính đó hoạt động theo ý muốn 
của mình. Đó là hiện tượng mà nhân gian gọi là vong 
nhập, đồng nhập, ma nhập... Và thường là Hoá sinh kế lễ 
về những đau khổ, day dứt, mong muốn, dục vọng của 
mình, kế lại các cảnh giới mà Hoá sinh trải qua theo hiểu 
biết tà kiến mà họ đã tiếp thu khi còn kiếp người. Các 
Hoá sinh có thể tương tác với các loài vật như chó, lợn, 
gà, rắn, bướm... và điều khiển các hành vi của các con vật 
đó theo ý muốn của Hoá sinh. Tương tác này có các mức 
độ khác nhau. Có người tuy bị Hoá sinh “điều khiển” 
nhưng vẫn còn cái biết của mình nhưng không thê nào 
cưỡng lại. Có mức độ người đó hoàn toàn không biết gì 
nữa, hoàn toàn bị Hoá sinh điều khiển. Đương nhiên cũng 
giống như con người nên cũng có Hoá sinh hiền lành, yếu 
đuối, có những Hoá sinh mạnh mẽ, kiên cường, ương 
bướng, độc ác. Vì vậy, các sự việc xảy ra có lành có dữ. 
Mức độ cao nhất là người đó không biết gì nữa, bị Hoá 
sinh điều khiển hoàn toàn đến mức các tế bào thần kinh 
xúc giác toàn thân tê liệt hoàn toàn, không còn cảm giác 
trên thân, không còn cảm nhận đau đớn, cứng mềm, nặng 
nhẹ, nóng lạnh... nên lúc đó người đó có một sức mạnh 
phi thường. Người đó có thể xuyên các vật nhọn qua 


89 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ . 2 z< Z  <= ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ~~z~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 
miệng, qua má, qua một số bộ phận trên thân thể mà 
không đau đón, bước trên than đỏ, mang các vật nặng mà 
bình thường có thê đè chết người, hay lây kim nhọn xuyên 
qua da như khi thôi miên... Có những Hoá sinh độc ác 
hoặc vì những mối thù hận khủng khiếp đề trả thù mà có 
thể tương tác vào ADN làm cắt đứt vận hành lập trình 
tuôi thọ và gây ra cái chết mà khi khám lâm sàng y khoa 
không thê nảo lý giải được nguyên nhân cái chết. 


Đức Phật và Khoa học 


Khoa học và đức Phật đều có cùng một mục đích, 
một mong muốn duy nhất là chẩm dứt khổ. Nhưng khoa 
học với hiểu biết theo nguyên lí Tâm biết Cảnh nên đã 
mặc định thực tại là thế giới vật chất. Bị chi phối bởi hiểu 
biết về khổ, nguyên nhân khổ, chấm dứt khổ và con đường 
chấm dứt khô (Khô Tập Diệt Đạo) thuộc về thế ØIới ngoại 
cảnh. Cụ thê khổ, nguyên nhân khổ, chấm dứt khổ phụ 
thuộc vào thế giới, phụ thuộc vào hoàn cảnh sông. Đương 
nhiên con đường chấm dứt khổ là thay đổi thế giới, thay 
đổi hoàn cảnh sống. Chính vì hiểu biết đó mà Khoa học 
nỗ lực khám phá thế giới vật chất để thay đôi thế giới, 
thay đối hoàn cảnh sống, để con người hết khổ. Ngược lại 
đức Phật nhờ quan sát và tư duy sự tương tác giữa 6 Căn 
và 6 Trần mà giác ngộ ra thực tại là cảm thọ, là Tâm chứ 
không phải Cảnh, theo nguyên lí Tâm biết Tâm chứ không 
phải Tâm biết Cảnh. Do vậy Ngài đã giác ngộ về Tâm 


90 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH  CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
chứ không phải giác ngộ về Thế giới, về Vũ trụ. Ngài 
giác ngộ Tứ Thánh Đề là giác ngộ sự thật khổ, sự thật 
nguyên nhân khổ, sự thật chấm dứt khổ, sự thật con đường 
chấm dứt khổ (Khổ Tập Diệt Đạo) thuộc về Tâm chứ 
không phải thuộc về Cảnh, về thế giới. Nên con đường 
chấm dứt khổ là thay đổi Tâm chứ không phải thay đổi 
thế giới, như hiểu biết của khoa học. Chính vì vậy, Giáo 
Pháp mà đức Phật chứng ngộ và thuyết giảng là khám 
phá Tâm, thay đổi Tâm chứ không phải khám phá thế 
giới, thay đổi thế giới như khoa học. 

Đối với một người đã giác ngộ, sau khi hiểu đúng và 
thực hành đúng Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng, 
đã chấm dứt khổ, đã đoạn tận khổ thì mọi việc cần làm đã 
làm xong, không có gì phải làm nữa, có chăng là việc 
chia sẻ điều mình đã chứng ngộ với những người có 
duyên, nhưng đây không phải là công việc bắt buộc phải 
làm. Đối với vị đó thế giới vũ trụ có vuông hay tròn, dài 
hay ngắn, vô thường hay thường, hữu biên hay vô biên, 
nguồn gốc con người và thế giới từ đâu mà có... không 
còn làm vị đó quan tâm tìm hiểu nữa. 

Vì vậy, đức Phật và khoa học không thê đồng hành, 
không cùng một hướng đi. Các tông phái Phật giáo phát 
triển về sau không hiểu được sự giác ngộ của đức Phật là 
giác ngộ về Tâm chứ không phải giác ngộ về thế giới. Do 
hiểu biết Vô minh theo nguyên lí Tâm biết Cảnh nên họ 


9 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . _- -~ - ~ 2 Z ZE Z= ZZ<ZZZZ=ZZZ~zZzzz~z==z==z==z=== 
gán cho đức Phật giác ngộ về thế giới về vũ trụ. Vì vậy, 
các chú giải, luận giải, các bản kinh họ nói ra theo tư 
tưởng đó, chủ yếu bàn về thế giới tương đối hay tuyệt đối 
nhưng họ lại gán cho đức Phật nói. Nhiều người, thậm 
chí là đa số phật tử không hiểu được sự giác ngộ về Tâm 
của đức Phật nên ngộ nhận là những thành tựu của khoa 
học ngày cảng chứng minh cho sự giác ngộ về thế giới, 
biết về thế giới “trước cả” khoa học của đức Phật. 
Chính vì những ngộ nhận và những kinh, luận của các 
Tông phái như vậy mà thậm chí Anh-stanh cũng ngộ 
nhận: Tôn giáo của tương lai phải là Phật giáo vì nó đáp 
ứng được các tiêu chí của khoa học hiện đại. 


92 


KIẾP SAU VÀ KHÔNG CÓ KIẾP SAU 


hiều người học Phật do hiểu biết một chiều, cho 

rằng Đức Phật chỉ dạy có đời sau, có sinh tử luân 

hồi. Ai không tin có đời sau là Tà kiến. Người có Tà kiến 
không tin có đời sau thì chỉ chăm lo cho kiếp hiện tại, chỉ 
lo thoả mãn những ham muốn của kiếp hiện tại. Như vậy 
thì không có việc ác nảo mà họ không làm. Người tin có 
kiếp sau thì sợ hãi quả dữ của kiếp sau nên kiếp này cố 
găng làm lành lánh đữ để kiếp sau hưởng được quả lành. 
Nếu chỉ thuyết giảng khẳng định có kiếp sau, có sinh 

tử luân hồi để cho đệ tử làm lành lánh dữ, tạo phước báu 
cho đời sau để đời sau sống tốt đẹp hơn thì Giáo pháp của 
Đức Phật ngang hàng với mọi tôn giáo khác, kê cả các tín 
ngưỡng dân gian. Các tôn giáo và các tín ngưỡng đều 
khẳng định, tất cả chúng sinh đều có kiếp sau. Tại vì các 
chúng sinh có Linh hồn bắt sinh bắt diệt, vì thế không thể 
có sự chấm dứt hiện hữu của Linh hồn, không thể có sự 
chấm dứt kiếp sau. Cái khác thường trong giáo pháp mà 
Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng là Ngài đã khẳng 


định răng: Có một sô chúng sinh có kiêp sau và có một sô 


93 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................ ~ = 4 4= ZZ Z= Tz Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz=zz=zz==zz===z= 
chúng sinh không có kiếp sau. Cụ thể là loại chúng sinh 
nào còn Vô minh và Hữu ái thì hết kiếp sống này lại tiếp 
nối kiếp sống sau (chỉ qua đời khác chứ không chết). Còn 
chúng sinh nào không còn Vô minh và Hữu ái thì hết kiếp 
sống này không còn kiếp sau. Loại chúng sinh không có 
kiếp sau là các vị A La Hán, đã đoạn tận Vô minh và Hữu 
ái. Khi vị đó nhập diệt thì hình dung như ngủ say không 
mộng mị vĩnh viễn, chấm dứt sự hiện hữu ở bất kỳ nơi 
đâu, với bất kỳ hình thức nào. Chấm dứt kiếp saul 


Đức Phật không cô vũ cho cuộc sống có kiếp sau, 
không tán thán con đường đi đến kiếp sau. Vì Ngài đã 
biết rõ, đó là con đường đau khổ, đưa đến sinh già bệnh 
chết, sầu bi khổ ưu não. Ngài đã thuyết giảng, hiển thị, 
phân tích, chỉ dẫn rành mạch về cuộc sống không có kiếp 
sau, tán thán con đường chấm đứt kiếp sau. Vì nó là con 
đường chấm dứt khổ. Có thê diễn đạt Tứ Thánh Đề mà 
Ngài đã giác ngộ và tuyên thuyết bằng các ngôn từ khác: 
Đó là bốn sự thật: 


1. Sự thật về kiếp sau (sự thật khổ, Bát Tà Đạo). 

2. Sự thật về nguyên nhân kiếp sau (nguyên nhân khổ, 
Vô minh và Hữu ái). 

3. Sự thật về chấm dứt kiếp sau (khổ diệt, Vô dư 
Niết Bản). 

4. Sự thật về con đường chấm dứt kiếp sau (đạo đề, 
Bát Chánh Đạo). 


94 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 

Người xuất gia hay tại gia tự nhận là đệ tử của Đức 
Thế Tôn mà còn nghĩ rằng mình đang còn phải luân hồi, 
còn phải tái sinh nhiều kiếp nữa thì sẽ hướng đến một tái 
sinh tốt đẹp của đời sau. Tu hành để có được tái sinh tốt 
đẹp với dung sắc thù thăng, với dục lạc thù thắng của cõi 
thiên v.v... ở đời sau, thì đó là những người chưa ngộ 
Pháp, chưa thấy Pháp. Những ai đã thấy Pháp, ngộ Pháp, 
đã “lông tóc dựng ngược” khi biết rõ sự thật khổ và 
nguyên nhân khô của sinh tử luân hồi thì sẽ xác định: Đây 
là kiếp sống cuối cùng, sau kiếp sống này sẽ không còn 
một kiếp sống nào khác nữa. Những ai chưa thấy Pháp, 
ngộ Pháp mà có trí thì phải truy tìm và học hỏi cho bằng 
được cách thức chấm dứt sinh tử luân hồi trong đời này 
và đặc biệt là trong tiến trình chết. Đức Phật đã khăng 
định sự thật này trong bản kinh Tứ Niệm Xứ: A1 tu pháp 
nảy tối thiểu 7 ngày cho đến tối đa 7 năm thì sự chờ đợi 
là Chánh Trí (quả A La Hán) trong hiện tại. Nếu còn dư 
sót là quả Bất Hoàn. Lời này của Ngài còn lưu lại trong 
Kinh Nikaya không thê hư dối, không có trong tạng Luận, 
không có trong các chú giải, không phải của người sau vì 
người chưa giác ngộ không ai biết được điều sâu kín đó 
nên không thê nói như vậy. 


95 


ĐỨC PHẬT PHỦ NHẬN 
BẢN NGÃ - LINH HỒN 


Quan niệm của các tôn giáo Duy tầm về bản ngã — 
linh hôn: 


Nhân sinh quan hay quan niệm về con người được 
phân chia thành hai quan điểm Duy vật và Duy tâm. Quan 
điểm Duy vật được đa số các nhà khoa học chấp nhận, 
quan niệm con người do vật chất cầu thành và tâm thức là 
sản phẩm của hoạt động thần kinh não bộ. Duy vật quan 
niệm tâm thức ấy vô thường, không tồn tại một tâm thức 
thường hằng, không tồn tại một “thế giới tâm linh” siêu 
hình. Sau khi các tế bào não chết, tâm thức đó diệt, không 
có cái gì “trao truyền ” từ người chết sang một thân thể ở 
kiếp sau, không có sinh tử luân hồi. Chết là hết. Trái lại, 
Duy tâm cho rằng trong thân xác của một con người có 
một linh hồn bắt sinh bất diệt, thường hằng trú ngụ và khi 
thân xác tan rã thì linh hồn đó sẽ thoát ra và hoặc là đi đầu 
thai vào một thân mới hoặc hoà nhập vào một thế giới 
tâm linh siêu hình không sinh không diệt (Thượng đề hay 
Đại ngã) hoặc bị đày đoạ vào địa ngục vĩnh viễn tuỳ theo 
chủ trương và tên gọi của các tôn giáo khác nhau. Các tôn 


96 


“`... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


giáo Duy tâm đều quan niệm có một thế giới tâm linh 
tuyệt đối không sinh không diệt, thắm nhuần khắp vũ trụ, 
gọi là thượng đề, là đại ngã, là đẳng sáng tạo... tuỳ theo 
tên gọi của từng tôn giáo và linh hồn trong mỗi chúng 
sinh cũng từ đó mà được phân chia ra. Con người với 
quan điểm Duy tâm như vậy sẽ quan niệm có một Linh 
hồn là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển Thân Tâm. Quan 
niệm có một Linh hỗn không sinh không diệt là chủ nhân, 
chủ sở hữu, điều khiển mọi hoạt động của Thân Tâm 
chính là quan niệm về cái Ta mà tiếng Tàu gọi là NGÃ. 
Nó tự có, không được sinh ra, không bị diệt đi, bất sinh 
bắt diệt, nên gọi là TỰ NGÃ hay BẢN NGÃ. Quan niệm 
về một Tự Ngã — Linh Hồn là một vấn đề cơ bản, cốt lõi 
của các tôn giáo Duy tâm. 

Đối với các tôn giáo như Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ 
Đốc giáo đặt nên tảng trên Thánh Kinh Cựu ước thì con 
người do Thiên Chúa (Thượng Đề Toàn Năng) sáng tạo 
ra với thuỷ tô là Adam và Eve. Thiên Chúa đã thổi sinh 
khí qua lỗ mũi cái thân người được Chúa nặn ra từ đất sét. 
Nghĩa là thôi Linh hồn (Chúa) vào trong thân thê đó và 
như vậy Linh hồn trong con người chính là phần Thượng 
Đế, Thiên Chúa có trong mỗi một con người. Truyền 
thuyết về Con người và Thiên đường trong Thánh Kinh 
Cựu ước nếu hiểu theo nghĩa ân dụ thì phần Linh hồn 
Chúa thối vào trong mỗi người là trong sạch, thánh thiện 
chính là “cái biết trực tiếp vô niệm, vô ngôn, vô phân 
biệt” khi sinh ra là có liền, không do học hỏi, kinh nghiệm 
mà có. Con người sống ở Thế gian tiếp thu “cái biết có tri 


97 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z< Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZ=~z~Z=zzz~=zz=~zz=ze=z 


thức, khái niệm, phân biệt” do học hỏi, truyền đạt, tích 
luỹ kinh nghiệm thế gian nên làm cho Linh hồn bị ô 
nhiễm, có ác có bất thiện. Khi con người chết đi nếu cái 
biết thế gian được để lại thế gian thì cái Linh hồn Chúa, 
vô nhiễm, thánh thiện mới trở về hoà nhập với Thượng 
Đé, mới trở về Thiên Đường, mới trở về Nước Chúa. Nếu 
Linh hồn không rũ bỏ, không thoát được ô nhiễm thế 
gian, với ác, với bất thiện thì bị đọa vào địa ngục chờ đến 
ngày phán xử cuối cùng. Trong các tôn giáo đó, có khái 
niệm Chúa Hài Đồng là đứa trẻ vừa sinh ra mà chết ngay 
thì sẽ được tới Thiên Đường. Vì lúc đó Linh hồn của đứa 
trẻ chính là phần Linh hồn Chúa vô nhiễm, thánh thiện 
chưa bị ô nhiễm bởi Cái Biết Thế Gian. 

Bà la môn giáo thì quan niệm có một Linh hồn Đại 
Ngã thấm nhuằn toàn bộ vũ trụ vạn hữu. Trong mỗi chúng 
sinh có Linh hồn Tiêu Ngã là chủ nhân, chủ sở hữu, điều 
khiến thân tâm con người. Chính Linh hồn Tiểu Ngã ấy 
tạo nghiệp nên phải chịu luân hồi, mang các thân xác khác 
nhau trong vòng luân hồi và chịu đau khổ. Khi nào Linh 
hồn Tiểu Ngã ấy do tu hành mà vĩnh viễn thoát ra được 
khỏi thân xác, hoà nhập vào Linh hồn Đại Ngã thì lúc đó 
là Niết bàn, là giải thoát, lúc đó thân xác sẽ vô ngã. 

Kỳ na giáo là một tôn giáo vô thần, ra đời cùng thời 
với Phật giáo. Tuy không chủ trương có một Linh hồn 
Đại Ngã, một Thượng Đề Toàn Năng nhưng quan niệm 
có Linh hồn là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển thân xác. 
Nhưng Linh hồn ấy bị trói buộc trong thân xác bởi Nghiệp 


98 


¬“ LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


đã tạo tác. Linh hồn đó bị ô nhiễm do Nghiệp đã tạo tác 
nên phải chịu sự luân hỏi, chịu khổ đau từ thân xác này 
qua thân xác khác. Kỳ na giáo chủ trương tu hành khổ 
hạnh đề trả hết Nghiệp đã tạo tác, để Linh hồn trở thành 
“Toàn Tri, Toàn Kiến” thánh thiện, thoát ra khỏi sự giam 
hãm của thân xác, để hoàn toàn tự đo, tự tại. Đó chính là 
chủ trương giải thoát của Kỳ na giáo. 

Lão giáo quan niệm rằng có một thực thể gọi là Đạo, 
không hình không tướng, không thể gọi tên, chính là Bản 
Thể của vũ trụ vạn hữu mà từ đó lưu xuất ra trời đất, sáng 
tối, vạn vật, sum la vạn tượng. Cái gọi là Đạo, là Bản Thê 
ây trùm khắp, thấm nhuần trong từng hạt bụi thực chất là 
quan niệm Linh hồn Đại Ngã, Thượng Đề Toàn Năng của 
các tôn giáo Duy tâm, chỉ khác ngôn từ, tên gọi. Lão Giáo 
chủ trương tu hành để đạt đến “Hoà quang đồng trần” 
(hoà cùng ánh sáng, đồng cùng bụi bặm) tức Hoà nhập 
với Đạo, Hoà nhập với Bản thể, là bản chất, nền tảng của 
thế giới hiện tượng. Vậy cái gì sẽ hoà cùng ánh sáng, 
đồng cùng bụi bặm, cái gì thể nhập vào Đạo, thể nhập 
Bản thể? Linh hồn không được đề cập đến nhưng phải 
ngầm hiểu cái đó chính là Linh hồn tuy không có ngôn từ 
Linh hồn được nói ra. 

Phật Giáo Phát Triển (Đại thừa) chủ trương có Phật 
Tính thanh tịnh, thường hăng, bất sinh bất diệt bao trùm, 
thâm nhuằn vũ trụ (Biển Tính Thanh Tịnh). Trong mỗi 
chúng sinh cũng có Phật Tính không sinh không diệt đó. 
Phật Tính không sinh không diệt nơi mỗi chúng sinh là 


99 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z  S= ZZ Z=ZZ~ZZZ=ZZz~Z~Z=Zzz~=~=~zz=e=z 
Tính Biết sáng suốt thanh tịnh, vô niệm, vô ngôn, vô phân 
biệt nhưng đã bị vô minh, cái biết phân biệt thiện ác làm 
cho ô nhiễm. Khi Phật Tính bị ô nhiễm bởi Nghiệp thiện 
ác như vậy thì Phật Tính đó bị giam hãm trong thân xác 
và phải chịu luân hồi. Và như vậy tu hành là đề thanh lọc 
Phật Tính khỏi ô nhiễm của Nghiệp thiện ác. Khi Phật 
Tính được thanh lọc khỏi ô nhiễm thì sẽ giải thoát không 
còn luân hồi. Lúc đó Phật Tính sẽ thoát ra khỏi thân xác 
và hoà nhập vào Biển Tính Thanh Tịnh (gọi đó là nhập 
Niết bản). Tuy ngôn từ diễn tả có khác nhau nhưng nội 
dung của quan niệm này thì y chang quan niệm Tiểu Ngã 
và Đại Ngã của Bà La môn giáo. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Phật giáo phát triển chủ 
trương có Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Biết không sinh 
không diệt nơi mỗi chúng sinh, thực chất cũng y hệt như 
chủ trương Linh hồn của Kỳ na giáo. Thiền tông Trung 
hoa chủ trương bản lai diện mục, ô chủ, con người trước 
khi cha mẹ sinh... Tuy không có từ Linh hồn nhưng thực 
chất là quan niệm Linh hồn của tôn giáo Duy tâm. 

Tính Không trong văn hệ Bát nhã của Phật Giáo phát 
triển tuy diễn giải bằng những ngôn từ cao siêu, rất khó 
hiểu, ân chứa một khái niệm hết sức trừu tượng, mơ hồ. 
Nhưng nếu khảo sát kỹ lối mòn tư duy của tư tưởng Duy 
Tâm thì sẽ hiểu được Tính Không được đề cập đó là Thế 
giới bản thể. Theo đó Thế giới gồm hai phương diện: Thế 
giới bản thê tuyệt đối không hình không tướng, là thế giới 
chân thật, còn gọi là Chân không mà bản chất không phải 


100 


“......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


là vật chất. Nên trong Chân không không có Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, 
Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp... Phương 
diện thứ hai của thế giới là: Thế giới hiện tượng tương đối 
mà Phàm phu đang sống, là thế giới vật chất có hình có 
tướng, có sinh có diệt, có Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức; 
có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; có Sắc, Thanh, Hương, 
Vị, Xúc, Pháp... Từ phương diện bản thể tuyệt đối (còn 
gọi là Chân để) mà lưu xuất ra thế giới hiện tượng tương 
đối (còn gọi là Tục để). Thế giới hiện tượng tương đối là 
biểu hiện của bản thê tuyệt đối. Chính vì chủ trương như 
vậy mà Tâm Kinh Bát Nhã khăng định: Sắc chăng khác 
Chân không. Chân không chẳng khác Sắc, Sắc chính là 
Chân không, Chân không chính là Sắc. Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức cũng đều như vậy. Thế giới bản thể vô tướng 
(Chân không) mới là chân thật còn thế giới hiện tượng 
hữu tướng sinh diệt (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) nên 
nó không thật, giả có, hư vọng. Vì vậy mà công cuộc tu 
hành là để thể nhập Chân không, thể nhập Thế giới bản 
thê vô tướng chân thật hay còn gọi là thể nhập Niết bàn. 
Đây thực chất là tư tưởng của Thánh Kinh Cựu ước được 
diễn dịch một cách mới mẻ, với các ngôn từ khác lạ mà 
thôi. Trong đó Thế giới bản thê tuyệt đối chính là Thượng 
đề Toàn năng. Thế giới hiện tượng tương đối là do Thượng 
đế toàn năng sáng tạo ra. Quan niệm này cũng tương 
đương với Đại Ngã và Tiểu Ngã của Bà La môn giáo. 
Thời Phật tại thế có sự kiện được ghi lại trong Đại 
Kinh Đoạn Tận Ái thuộc Trung Bộ Kinh là vị Tỷ kheo 


101 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z< Z  <= ZZ Z=Z=*ZZZ=ZZz~z~Z=Z=z~=~=~z=e=z 


Sati đã có tà kiến xem Thức (Tâm thức) không đổi khác, 
thường hăng mà chỉ rong ruồi (di chuyển) từ chỗ này 
sang chỗ khác (từ thân xác này sang thân xác khác), chính 
Tâm thức ấy tạo tác và cũng chính Tâm thức ấy thọ lãnh 
quả mà nó đã tạo tác. Đức Phật đã quở trách quan điểm tà 
kiến đó. Thực chất đây cũng là quan niệm Linh hồn bất 
sinh bất diệt nhưng dùng từ Tâm thức thay thế từ Linh 
hồn. Trong Mật tông cũng quan niệm chết đi thì sẽ tái 
sinh vào một thân xác mới như thay một cái áo cũ đã bân 
thiu, rách nát bằng một cái áo mới thơm tho sạch sẽ. Thực 
chất cũng là quan niệm một linh hồn bắt sinh bất diệt cư 
ngụ trong thê xác này và chính linh hồn đó đi đầu thai. 
Một số nhà khoa học nghiên cứu quan sát về Hiện Tượng 
Cận Tứ nhưng đã sử dụng hiểu biết ít ỏi và sai lạc của 
mình mà suy luận rằng sau khi chết vẫn tôn tại một Tâm 
thức và một thế giới tâm linh. Tâm thức ấy tồn tại cả khi 
các tế bào não đã chết, nghĩa là Tâm thức không phải là 
sản phẩm của não bộ, Tâm thức ây tồn tại độc lập với não 
bộ. Quan niệm về Tâm thức tồn tại độc lập với não bộ và 
sau khi thoát xác nó tồn tại trong một thế giới tâm linh, 
thực chất là quan niệm về một linh hồn không sinh không 
diệt. Chỉ một số người rất ít ỏi theo quan niệm Duy vật, 
tin không có Linh hồn, chết là hết, còn đa phần nhân loại 
tin vào thuyết Linh hồn kế cả đa phân tín đồ Phật giáo. Vì 
thế mới có các từ như vong linh, hương linh, giác linh... 
mới có hành vi đốt vàng mã gửi cho linh hồn nơi cõi âm. 
Mới có cúng giỗ cho linh hồn tận hưởng. Mới có cầu siêu 
cho các linh hồn. Mới có cúng thất 7 tuần cho trung âm. 


102 


"--......... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Mới có hồn ma, bóng quý. Mới có vong nhập, bắt vong. 
Mới có những mâu chuyện, tin tức người thân, cha mẹ 
chết rồi đầu thai làm chó, làm lợn, làm gà. Mới có tin lan 
truyền mẹ chết đầu thai làm gà và con đã giết mẹ là con 
gà đó cúng giỗ cho người mẹ đã chết... 


Các tôn giáo Duy tâm đều quan niệm có một thực thê 
linh hồn tuy các ngôn từ và hình thức mô tả có sự sai biệt. 
Thực thể linh hồn đó là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển 
thân tâm chúng sinh. Thực thể linh hồn đó chính là Bản 
ngã hay Tự ngã, tự có, không được sinh ra, không bị diệt 
đi, bất sinh bất diệt. Trong những tôn giáo theo thuyết 
Luân hồi thì Linh hồn đó có thê di chuyên từ thân thê này 
sang thân thể khác trong các kiếp sống. Có thể cư ngụ 
trong con muỗi, con giun, con cá, côn trùng, trong con 
chó, mèo lợn gà, người thú... Vì vậy mỗi chúng sinh có 
hai phần: phần thể xác vật chất là sinh diệt vô thường, 
còn phần Linh hồn là bất sinh bất diệt. Không thể giới 
được Linh hồn bằng dao bằng gậy, không có thứ gì có thê 
giết chết Linh hồn. Kê cả bom nguyên tử có thê huỷ diệt 
sự sống trên trái đất này cũng không thể giết chết được 
Linh hồn. Và các tôn giáo có nói ra một cách rõ ràng, hay 
nói ra một cách mơ hồ trừu tượng thì tôn chỉ của các tôn 
giáo duy tâm đều là giải thoát thực thể linh hồn ra khỏi 
thể xác vật chất để không còn bị giam hãm, trói buộc 
trong thân thê vật chất. Để linh hồn được tự do tự tại hoặc 
hòa nhập linh hồn vào Thiên Chúa, vào Đại Ngã, vào Thế 
Giới Bản Thể, vào Chân Tâm, vào Phật Tánh... Đối với 
các tôn giáo duy tâm kê cả một số tông phái Phật giáo 


103 


ý {1 00c0227.á, 0 ................... 
Phát triển giải thoát là sự hiện hữu (của Linh hồn). Còn 
giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu NI là phi hiện hữu 
cả Danh và Sắc. 


Đức Phật phủ nhận Bản ngã — Linh hồn 

Trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã dùng rất 
nhiều phương tiện khác nhau để phân tích, hiển thị, chỉ 
dẫn, giảng dạy rành mạch rằng không hè có, không hề tồn 
tại một Bản Ngã - Linh hồn không sinh không 
diệt, là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiến thân tâm 
(Sắc và Danh). Răng tất cả pháp dù là Danh hay Sắc đều 
Vô ngã. 

Trong bản kinh Vô Ngã Tướng tiếp sau bản kinh 
Chuyên Pháp Luân, Đức Phật đã sử dụng một lập luận 
tuy rất đơn giản nhưng chắc nịch, căn cứ vào sự thật đang 
xảy ra chứ không phải xuất phát từ “tư duy lý luận suông”. 
Ngài chỉ ra rằng không hề tồn tại một cái ta làm chủ hay 
bản ngã là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiến Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. Nếu có cái ta làm chủ, có cái bản 
ngã đó, thì sẽ làm chủ, điều khiển được, sẽ làm cho Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức này sẽ được như ý muốn của ta. 
Nó sẽ làm chủ, sẽ điều khiến được Sắc uân này không bị 
già, không bị bệnh, không bị chết. Thọ Tưởng Hành Thức 
cũng như vậy. Nhưng sự thực Sắc uần (Thân thê) vẫn bị 
già, bị bệnh, bị chết, bị khổ chi phối chứng tỏ không có 
cái ta làm chủ, không có Bản ngã — Linh hồn làm chủ 
Thân Tâm, điều khiển được Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. 


104 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
Phải nghiên cứu kỹ lưỡng các bộ Kinh Nykaya mà đặc 
biệt là Trung Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh đề thấy 
được Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện chứng minh 
vấn đề này một cách chặt chẽ, rỐt Táo. 

Tất cả các sự vật và hiện tượng gọi là tất cả pháp 
được chia làm hai phạm trù: Tĩnh thần và Vật chất mà 
thuật ngữ Phật học gọi là hai nhóm Danh và Sắc. Trong 
đó Danh có thể được chia thành 4 nhóm nhỏ là Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. Như vậy, tất cả các pháp được chia 
thành 5 nhóm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức gọi theo 
tiếng Tàu là năm uẫn. 

— Cho dù Danh hay Sắc, các pháp đều là Pháp Duyên 
khởi, đều phát sinh theo quy luật Duyên khởi (Nhân quả): 
Hai nhân bình đẳng tiếp xúc (tương tác) rồi cùng diệt mới 
phát sinh quả. Quả ấy lại tiếp tục đóng vai trò là nhân 
tương tác với nhân khác rồi cùng diệt và phát sinh quả 
khác (Nhân diệt Quả sinh). Vì vậy, các pháp là Danh hay 
Sắc đều vô thường sinh diệt, quan hệ giữa các pháp là 
quan hệ bình đăng, không có chính phụ, không có quan 
hệ chủ nhân, chủ sở hữu. Vì vậy các pháp đó là vô chủ, 
vô sở hữu. Vì các pháp phát sinh theo Duyên khởi, vô 
thường, vô chủ, vô sở hữu nên khăng định chắc chắn 
rằng, không hề tồn tại một Bản ngã Linh hồn không sinh 
không diệt nào là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển Danh 
và Sắc. Trong Đại Kinh Mãn Nguyệt thuộc Trung Bộ 
Kinh, Đức Phật đã giảng Thọ do duyên Xúc, Tưởng do 
duyên Xúc, Hành do duyên Xúc, Thức phát sinh theo tiễn 


105 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... . 2 z= Z <= ZZ Z=Z*=ZZZ=ZZz~=~Z=Zzz~=z=~zz=ze=z 


trình Xúc — Thọ — Tưởng — Tư, tức cũng do duyên Xúc. 
Duyên Xúc được hiểu là hai nhân Căn Trần tiếp xúc nhau 
mà phát sinh Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Và Sắc được định 
nghĩa là bốn đại. Những gì do bốn đại hợp thành và quan 
sát trên sự thật thì một sắc pháp phát sinh phải đo hai sắc 
pháp tiếp xúc nhau cùng diệt mới phát sinh sắc pháp đó 
(ví như hai sắc pháp là Hydro và Oxy phải tương tác và 
cùng diệt đi mới phát sinh Nước). Như vậy Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức do duyên Xúc mà sinh, cũng do 
duyên Xúc mà diệt, nên không có cái gì thường hăng, bất 
sinh bất diệt. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có đến hàng 
trăm chỗ thường nhắc đi nhắc lại, nhắc nhở phải quán sát 
sự sinh diệt của Năm Uân: Đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây 
là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Đây là thức tập 
khởi, đây là thức đoạn diệt. Lưu ý rằng không phải là học 
thuộc lòng những câu đó mà phải theo đó quan sát nơi sự 
thật đang xảy ra để thấy rõ sự sinh diệt của Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức như thấy rõ quả xoài trong lòng bàn 
tay. Từ đó để tự mình xác quyết không có bất kỳ một cái 
gì thường hằng, thường trú, bất sinh bắt diệt theo thể cách 
Linh hồn. Để thấy rõ Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là 
một lộ trình sinh diệt theo thứ tự: Sắc diệt thì Thọ — Tưởng 
sinh, tiếp đến Thọ — Tưởng diệt thì Hành sinh, tiếp đến 
Hành diệt thì Thức sinh, tiếp đến Thức diệt thì các Hành 
lại sinh, tiếp đến Hành diệt thì một lộ trình Sắc — Thọ — 
Tưởng — Hành — Thức khác lại phát sinh. Trong các lộ 
trình sinh diệt đó không phải Năm Uấn là 5 yếu tổ đồng 


106 


.. ...... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
thời tồn tại liên kết với nhau theo kiểu cẫu trúc nguyên 
một khối, giống như 5 yếu tổ rui, mè, kẻo, cột, ngói đồng 
thời tồn tại để câu trúc nên một ngôi nhà như cách hiểu 
của đa phần người học Phật. Mà Năm Uẫn là một lộ trình 
sinh diệt. Tại mỗi một thời điểm chỉ hiện hữu một pháp 
sinh lên rồi diệt đi. Chỉ trừ Thọ — Tưởng là hai pháp duy 
nhất đồng sinh đồng diệt. Thấy được như vậy thì hiểu 
được Chúng Sinh là ngôn từ ám chỉ những lộ trình sinh 
diệt theo thứ tự Sắc — Thọ — Tưởng — Hành — Thức nỗi 
tiếp, tương tục nhau. Do thấy biết như vậy mà chấm dứt 
Vô minh, hiểu lầm Chúng Sinh như là nguyên một khối. 

— Cũng cần phải quán sát đề hiểu rõ rằng: trong Năm 
Uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì nhóm Tưởng và 
nhóm Thức là các Tâm biết mà thế gian tưởng nhằm là 
Linh hôn. 

Tưởng uẫn là tâm biết trực tiếp giác quan gọi tắt là 
Tâm biết trực giác có phận sự ghi nhận hay nhận biết đối 
tượng mà Tâm lý học ngày nay gọi là nhận thức cảm tính 
đối tượng. Nó có tính chất “Vô Niệm, Vô Ngôn, Vô Phân 
Biệt” bao gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, 
Thân thức, Tưởng thức. Tâm biết trực tiếp Tưởng này 
loài người, động vật đều có như nhau. Sinh ra là có, không 
do học hỏi, trao truyền, tích luỹ nhưng nó do duyên Căn 
Trần tiếp xúc mà phát sinh. Nó vô thường, sinh diệt. 

Thức uần là tâm biết Ý thức, là tâm biết gián tiếp khởi 
lên theo lộ trình Xúc — Thọ — Tưởng — Tư (theo Đại Kinh 
Mãn Nguyệt) khác với Tưởng uân do Xúc (Căn Trần) mà 


107 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z  == ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZz~=~Z=Zz=~=~=~zz=ze=z 


khởi lên. Vì vậy, Thức uân có “tri thức khái niệm, có 
ngôn từ, có phân biệt” do học hỏi, trao truyền tích luỹ mà 
có nên các loài, các cá nhân đều khác nhau, Thánh Phàm 
khác nhau. Phàm là Ý thức Tà Tri Kiến. Thánh là Ý thức 
Chánh Tri Kiến. Tâm biết Ý thức này Tâm lý học gọi là 
nhận thức lý tính đối tượng. Nó cũng sinh diệt, vô thường. 


Phàm phu chấp thủ Bản ngã 

Phàm phu cho dù theo quan điểm Duy tâm quan niệm 
có một Bản ngã — Linh hồn hay Duy vật phủ nhận linh 
hồn, phủ nhận thế giới tâm linh, phủ nhận luân hồi, chết 
là hết nhưng đều đang sống với Bản ngã. Tắt cả đều đang 
sống với một “cái ta” là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển 
thân tâm, đang vun bồi, tôn xưng, phân đấu nỗ lực để xác 
định, tăng trưởng quyên làm chủ, quyền sở hữu của Cái 
ta — Bản ngã đó. Trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm 
phu, tâm biết Ý thức tà kiến có tư tưởng về một Cái ta — 
Bản ngã với 3 nội dung là: Ta biết, của Ta, Ta hơn, kém, 
bằng mà trong kinh điển thường đề cập đến với ngôn ngữ 
tiếng Hán là: ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. 
Tất cả nhân loại, già trẻ gái trai, giàu nghèo, ngu trí, dân 
tộc, tôn giáo nào cũng đang sống với tâm biết Ý thức tà 
kiến trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Tức đang sống nhằm 
tô bồi, vinh danh, bảo vệ, nuôi dưỡng Cái ta —- Bản ngã 
này, chỉ ngoại trừ các bậc Thánh trong Phật giáo. Nhưng 
Bản ngã vốn không có thật, không hề tồn tại, nên phải 
hiểu rằng không phải là Phàm phu đang sống với Bản ngã 
mà Phàm phu đang sống với #z ởng chấp ngã. Đó là tư 


108 


`. 5 LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


tưởng chấp thủ Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức này là của 
ta, là ta, là bản ngã của ta. Tư tưởng chấp thủ đó còn gọi 
là Năm Thủ Uẩn. Chính tư tưởng chấp thủ sai lạc này, 
chính năm th uẩn này mâu thuẫn, đối lập, xung đột với 
sự thật thực tại vô ngã nên mới phát sinh Khô. Vì vậy, 
trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã khẳng định: 
Tóm lại năm thủ uân là khổ. 

Ví như một nữ sinh đến trường với một bộ quần áo 
đẹp, đắt tiền, lạ mắt, rực rỡ mà tất cả học sinh ở trường 
đều ca ngợi thán phục thì nữ sinh ấy rất tự hào và Ý thức 
sẽ khởi lên ta hơn, ta đẹp nhất, ta rực rỡ nhất... Đó là 
Chấp ngã, chấp vào bộ quân áo đẹp này là của Ta, là Ta 
(Sắc thủ uân). Còn thực chất là “bộ quần áo” hơn chứ 
không có một Bản ngã nào hơn cả. Một nghiên cứu sinh, 
khi đậu bằng Tiến sĩ thì sống với hiểu biết Ta hơn mấy 
anh thạc sĩ nhưng thực chất cái Ta hơn đó chính là chấp 
thủ lượng kiến thức của Ta, (Thức thủ uân) của tiến sĩ 
hơn lượng kiến thức thạc sĩ chứ không có một cái Bản 
ngã tiền sĩ lớn hơn Ban ngã thạc sĩ nào cả. 


Không có Linh hồn — Bản ngã, vậy cái gì luân 
hồi tái sinh? 

Câu hỏi này là một vấn nạn cho người học Phật kế từ 
khi Phật còn tại thế cho đến ngày nay. Vì câu hỏi này 
chưa được trả lời minh bạch, rõ ràng nên đa phần người 
học Phật. Đa phần các tông phái Phật giáo vẫn gắn cho 
thực thê bị luân hồi tái sinh là Linh hồn nhưng với các 
ngôn từ và các cách diễn đạt khác nhau một cách mơ hồ, 


109 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ........................ 2 z< Z  == ZZ Z=Z=*~ZZZ=ZZ=~=~Z=Z=z~=~=~zz=ze=z 


trừu tượng. Do đó Giải thoát hay Niết Bàn là hiện hữu ở 
một cảnh giới, một trạng thái vi diệu, mẫu nhiệm, bất khả 
tư nghì nảo đó ra ngoải Có Không. Không phải là Có 
cũng không phải là Không theo mô thức lý luận trườn 
uốn như lươn của Kỳ na giáo, được các tông phái Phật 
giáo phát triển thu nạp từ triết lý của Kỳ na giáo. Đối với 
Đức Phật và các vị đã giác ngộ, Chánh Trí đã khởi lên: 
“Vị ấy biết, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái hiện 
hữu này nữa”. Chư vị biết rõ Giải thoát, Niết bàn là ph 
hiện hữu cả Danh và Sắc. Nên câu hỏi Đức Phật sau khi 
nhập diệt còn hay không còn không được đặt ra. Đương 
nhiên không có trả lời câu hỏi. Đối với những người đã 
thể nhập Trí tuệ về Sinh diệt các pháp thì chúng sinh là 
những lộ trình sinh diệt của Danh và Sắc nối tiếp, tương 
tục nhau diễn tiến theo thời gian vô cùng vô tận. Danh 
Sắc này diệt là nhân duyên cho Danh Sắc khác phát sinh, 
trong một khoảng thời gian rất ngăn ngủi, và cứ thế nối 
tiếp nhau vô cùng vô tận. Khi con người chết Danh Sắc 
đó diệt, lại phát sinh một Danh Sắc là hoá sinh. Danh Sắc 
hoá sinh đó lại cũng sinh diệt nối tiếp nhau trong từng 
sát-na. Rồi khi Hoá Sinh chết, Danh Sắc hoá sinh diệt đi 
lại là nhân duyên cho Danh Sắc phát sinh nơi Thai sinh 
hoặc Trứng sinh. Cứ thế mà diễn tiễn theo cái vòng (người 
— hoá sinh — thai hoặc trứng sinh) vô cùng vô tận. Diễn 
tiến vô cùng vô tận nảy đặt tên là Luân hỏi tái sinh và 
trong nó không có một chúng sinh nào chế: fhật sự. 
Nguyên nhân của diễn tiến sinh diệt nối tiếp nhau của 


110 


"—....... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Danh Sắc là Vô minh và Hữu ái do chấp thủ Sắc Thọ 
Tưởng Hành Thức là của ta, là ta, là bản ngã của ta. Khi 
một người Giác Ngộ, Vô minh, Hữu ái (Năm Thủ Uẫn) 
diệt tận, thì khi vị đó nhập diệt gọi là Vô dư Niết bàn. 
Danh Sắc con người diệt tận nhưng không còn Nhân 
duyên đề phát sinh một Danh Sắc mới. Vì vậy, dòng diễn 
tiến Luân hỏi tái sinh chấm dứt tại đây, không còn hiện 
hữu cả Danh và Sắc ở bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình thức 
nào. Hình dung như ngủ một giấc ngon lành, không mộng 
mị vĩnh viễn. 

Người trí thì ít 1 so với nhân loại ví như vàng bạc so 
với đất đá trên quả đất này nên cần có câu trả lời minh 
bạch là cái gì luân hôi tái sinh. Mà nhờ đó một số người 
có duyên sẽ xoá bỏ được Thân kiến, xoá bỏ được chấp 
thủ Bản ngã linh hồn. Ngày nay Tin học, một bộ môn 
khoa học về thông tin đã ra đời và phát triển mạnh mẽ. 
Thành tựu của nó là chế tạo được máy vi tính do khoa học 
thực nghiệm đã khám phá và “bắt chước” được quá trình 
nhận thức, đặc biệt là quá trình tư duy phát sinh ý thức 
của con người. Hãy hình dung vài năm tới khi mà chiếc 
xe tự lái hoàn thiện sẽ ra đời và hoạt động như một chiếc 
taxi hiện thời có người lái. Chiếc xe tự lái gồm hai phần: 
Phần cứng là cấu trúc vật chất của xe và nó là Sắc pháp, 
Phần mềm là lượng thông tin gồm các hệ điều hành, các 
phần mềm được cài đặt trong bộ nhớ và đó là Danh pháp 
(Tinh thần). Như vậy chiếc xe gồm hai phần Danh và Sắc 
hay Tinh thần và Vật chất như một con người. Ví như đã 
cài đặt 3 giờ sáng, NÓ “thức dậy” và bắt đầu hoạt động 


111 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z <= ZZ Z=Z*ZZZ=ZZz~Z~Z=zzz~=z=~zz=e=z 


do NÓ bắt đầu được nói kết, tương tác với mạng Internet. 
NÓ nhận thông tin qua mạng và NÓ xử lý thông tin đưa 
đến biết có khách ØỌI xe tại một địa điểm nào đó. NÓ lại 
xử lý thông tin và tìm ra con đường ngăn nhất đi đến chỗ 
đó và NÓ bắt đầu lăn bánh ra đi để đến chỗ đón khách. 
Trên đường đi camera sẽ ghi nhận hình ảnh, âm thanh và 
NÓ lại xử lý để đi đúng đường, lựa chọn đúng chỗ rếẽ, 
tránh các chướng ngại và các phương tiện khác trên 
đường. Đến nơi NÓ thấy khách và biết đúng là khách đó 
gọi xe, NÓ sẽ mở cửa và giọng nói của NÓ sẽ mời khách 
lên xe. NÓ sẽ xử lý thông tin để biết địa chỉ, con đường 
ngắn nhất và mở cửa, cất giọng nói mời khách xuống xe 
khi đã đến nơi. Và NÓ lại tiếp tục công việc cho đến 12 
giờ đêm nếu cài đặt nghỉ ngơi thì NÓ lại chạy về ga ra tắt 
máy. Như vậy với Phần cứng và Phần mềm tức với Danh 
và Sắc, chiếc xe tự lái vẫn “Thấy, Nghe, Biết” và “Làm 
việc” như một con người bằng xương bằng thịt, một tài 
xế. Nếu phần mềm cài đặt phân biệt đàn ông, đàn bà, 
phân biệt được đàn bà đẹp xấu và thanh toán tiền theo 
đẹp thì NÓ cũng sẽ “Thiên vị” đối với đàn bà đẹp xấu. 
NÓ cũng có thể nhận ra khách quen, khách lạ đến số lần 
mà khách đó đã đi xe. Vì mọi thông tin mà camera thu 
thập đều được lưu lại. NÓ cũng có thể tự phân tích, so 
sánh và tìm ra con đường đề thoát khỏi đoạn đường đang 
tắc nghẽn nhờ thu thập thông tin qua mạng. Nó có thê 
được cài đặt phần mềm tự học nên NÓ sẽ tự tích luỹ các 
kiến thức, các hiểu biết về các đối tượng. Do tự học mà 
NÓ ngày càng hiểu biết nhiều hơn, thông minh hơn. Và 


112 


`. . LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


như vậy, lượng thông tin được lưu vào bộ nhớ sẽ tăng 
trưởng từng ngày nên dung lượng bộ nhớ phải đủ lớn mới 
lưu giữ hết thông tin. Chính vì vậy mà công nghệ tin học 
đang chế tạo thẻ nhớ bằng ADN. Vì chỉ có cấu trúc ADN 
mới có khả năng lưu giữ một dung lượng thông tin không 
lồ. Nếu chiếc xe đó hết tuổi thọ, hết thời hạn sử dụng thì 
có thê chuyền toàn bộ dữ liệu thông tin của NÓ sang bộ 
nhớ của một cái xe mới tinh chưa cài đặt phần mềm. Và 
cái xe thứ hai lại tiếp tục học hỏi, tích luỹ thêm thông tin 
hiểu biết vào bộ nhớ. Nó lại được truyền cho đời thứ 3, 
thứ 4, thứ 5... Rõ ràng ở chiếc xe tự lái do tương tác giữa 
Phần cứng, Phần mềm tức Danh và Sắc với Thế giới bên 
ngoài mà phát sinh (tâm) Thấy, Nghe, Hiểu Biết và làm 
việc (lái xe, đón khách) và hoản toàn không có một linh 
hồn — bản ngã. NÓ cũng hoàn toàn không có Chấp thủ 
Bản ngã vì trong thông tin phần mềm của nó không cải 
đặt, không có thông tin “xe này là của Ta, là Ta, là Bản 
ngã của Ta”. Nó sẽ không giống như con người lái xe 
sống với tư tưởng chấp thủ bản ngã, Ta lái xe, Ta biết 
đường, Ta đón khách... Sự trao truyền thông tin từ xe 1 
đến 2, 3, 4... là trao truyền lượng thông tin đã được cài 
đặt, học hỏi, tích luỹ. 

Tương tự như chiếc xe tự lái, con người cũng gồm 
Danh và Sắc tức là Phần cứng là cầu trúc thân thê vật chất 
(Sắc) và Phần mềm là lượng thông tin (Danh) bao gồm tri 
thức, kinh nghiệm đã được trao truyền, học hỏi, tích luỹ 


113 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z  == ZZ Z=ZS~ZZZ=ZZZ~=~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 
trong đó có thông tin Vô minh (là những hiểu biết sai sự 
thật) và Chấp Ngã (cái này là của Ta, là Ta, là tự ngã của 
Ta). Chính sự tương tác giữa Danh Sắc và Thế giới ngoại 
cảnh sẽ làm phát sinh tâm “Thấy, Nghe, Cảm nhận, Biết”. 
Do vậy mà phát sinh lời nói, hành động. Lượng thông tin 
đã được học hỏi, tích luỹ, trao truyền này gọi là thông tin 
Pháp trần. Chính lượng thông tin Pháp trần này cùng với 
thông tin Di truyền được lưu giữ trong cấu trúc ADN của 
tế bào thần kinh não bộ Luân hỏi tái sinh, được trao truyền 
từ thân người chết sang một thân mới (giống như những 
chiếc xe kia) chứ không phải một Linh hồn hay một Tâm 
thức Luân hôi tái sinh. 


114 


ĐOẠN TRỪ VÔ MINH 
VÀ HỮU ÁI 


rong kinh Pháp Cú thuộc về Tiêu Bộ Kinh có một pháp 
T số 294. Pháp cú đó gồm 4 câu, mỗi câu 5 chữ là: 
Sau khi giết mẹ cha 
Giết hai vua sát lợi 
Giết vương quốc quân thân 
Vô ưu phạm chí sống. 

Theo nghĩa đen của bài kệ này, câu cuối cùng “Vô ưu 
phạm chí sống” sau khi làm ba việc: Thứ nhất là giết mẹ 
cha. Việc thứ hai là giết hai vua sát lợi. Việc thứ ba là giết 
vương quốc quân thần. Vô ưu là không còn phiền não. 
Phạm chí trong tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Hoa 
để chỉ cho những người tu hành. Một người tu hành không 
còn ưu phiền gọi là vô ưu để ám chỉ một vị A La Hán 
trong đạo Phật. Câu kết cuối cùng ám chỉ để đạt quả A La 
Hán thì phải làm ba việc trên. Nếu theo nghĩa đen của bài 
này thì hoàn toàn không phù hợp với đạo Phật. Nếu để 
đạt thành quả A La Hán mà phải làm ba việc đó thì không 


115 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z< Z <= ZZ Z=Z=*~ZZZ=ZZ=~=~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 


ai muốn trở thành A La Hán cả. Đọc bài này trong kinh 
Pháp Cú thì nguyên bản là như vậy mà không có giải 
thích nào về những việc này cả. Toàn bộ các chú giải của 
các bộ phái cũng không có lời giải thích nào về bài kệ 
này. Người trí hiểu rằng trong cách thức diễn đạt các tư 
tưởng có hai cách: một là theo nghĩa đen, hai là theo nghĩa 
bóng — nghĩa ân dụ. Vậy bài kệ này không thê hiểu theo 
nghĩa đen được. Không thể nào đề trở thành vị A La Hán 
mà phải giết mẹ cha, giết hai vua, giết vương quốc quần 
thần. Bài kệ này phải được hiểu theo nghĩa bóng. 

Chúng ta phân tích từng việc một. Việc thứ nhất là 
giết mẹ cha. Việc thứ hai là giết hai vua. Việc thứ ba là 
giết vương quốc quân thần. 

1. Câu thứ nhất: “Sau khi giết mẹ cha”. Mẹ và cha là 
hai nhân sinh ra một đứa con. Một con người và được coI 
là một chúng sinh. Quý vị thấy chúng sinh đó bao gồm 
danh và sắc hay là năm uần là lộ trình nối tiếp nhau. Hết 
đời sông con người này lại tiếp đời sống hóa sinh. Hết đời 
sông hóa sinh lại tiếp tục vào thai sinh. Khi hết đời sống 
thai sinh — con người đó thì lại là hóa sinh. Nó cứ liên tục 
gọi là vòng luân hồi. Nói đến một con người, một chúng 
sinh là phải nói đến vòng luân hồi đó. Một con người cụ 
thê do cha mẹ đẻ ra nhưng vòng luân hồi đó thì cũng phải 
do hai nhân sinh ra. Chúng sinh được hiểu là thân xác cụ 
thê này nhưng cũng có thể được hiểu là vòng luân hồi đó. 
Vậy thì vòng luân hồi đó do cha nào, mẹ nào sinh ra? Có 


116 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
phải do cha mẹ vật chất xác thịt này sinh ra vòng luân hồi 
đó không? Không, khắng định là không phải. Cha mẹ chỉ 
sinh ra thân xác nảy thôi. Chính hữu ái (tham ái sự hiện 
hữu có thân xác) và phi hữu ái (tham ái sự hiện hữu không 
có thân xác) mới đưa đến vòng luân hồi tái sinh đó. Hữu 
ái này do đâu sinh ra? Hữu ái này do tà kiến, vô minh mới 
phát sinh ra hữu ái. Có 2 nhân mới phát sinh vòng luân 
hồi đó là vô minh và hữu ái. Vậy cha mẹ đẻ ra chúng sinh 
trong vòng luân hồi vô cùng tận đó chính là vô minh và 
hữu ái. Khi nói cha mẹ sinh ra con người theo nghĩa đen 
thì chúng ta cũng phải hiểu theo nghĩa bóng là vô minh và 
hữu ái được ví như cha mẹ sản sinh ra chúng sinh trong 
vòng luân hồi sinh tử. Người nào chấm dứt được vòng 
luân hồi sinh tử đó là người giác ngộ, là một vị A La Hán. 
Chỉ có vị A La Hán mới cắt đứt được vòng luân hồi sinh 
tử đó thôi. Vị A La Hán Chánh đắng giác là Đức Phật — 
người tự mình tìm ra con đường, không thây chỉ dạy đã 
cắt đứt vòng luân hồi sinh tử đó. Vị nào có duyên có trí, 
nghe giảng, học hỏi rồi thực hành đúng đều chấm dứt 
được vòng luân hồi sinh tử đó. Đối với vị đó kiếp này là 
kiếp sống cuối cùng, sau kiếp sống này không còn kiếp 
sống nào nữa, không còn hiện hữu ở bắt kỳ một nơi chốn 
nào, bất kỳ một hình thức nào, cắt đứt vòng luân hồi sinh 
tử. Như vậy có phải vị A La Hán là chết thật không? 
Chấm dứt vòng luân hồi sinh tử đó là chết thật. Còn phàm 
phu chỉ qua đời thôi chứ không phải chết và tiếp tục một 


117 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................. + = 4 4= ZZ Z= SE Z= S= Z=ZZ=ZZ==~z=zz=z==zz==zz===== 
kiếp sống khác. 

Vậy một vị để đạt đạo quả A La Hán thì phải chấm 
dứt được vô minh và hữu ái. Vì vô minh và hữu ái như 
cha mẹ sản sinh ra vòng luân hồi sinh tử. Vị A La Hán 
chấm dứt vòng luân hồi thì đòi hỏi phải chấm dứt vô 
minh và hữu ái được ví như giết mẹ cha. Câu kệ đầu tiên 
quý vị cần phải hiểu theo nghĩa bóng, từ nghĩa đen mà 
suy luận ra nghĩa bóng. Người ta dùng câu kệ sau khi giết 
mẹ cha thì vô ưu phạm chí sống tức là sau khi chấm dứt, 
đoạn tận được vô minh và hữu ái thì lúc đó đạt thành đạo 
quả A La Hán — một vị đã chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. 
Chấm dứt vòng luân hồi sinh tử là như thế nào? Một 
người còn vô minh, hữu ái thì khi chết, phát sinh thức tái 
sinh. Thức tái sinh — hóa sinh này cũng là một chúng 
sinh, một cuộc đời khác. Hết đời sống của hóa sinh lại 
tiếp nối đời sống thai sinh khác. 

Trong nhiều tài liệu Phật giáo nói rằng: ai mà không 
tin có đời sau, không chấp nhận có đời sau thì người đó 
là tà kiến. Nhưng cái đó là nói một chiều. Tất cả các tôn 
giáo và đa phần người trong Phật giáo là tu cho đời sau. 
Hiểu biết đúng sự thật của Đức Phật thuyết giảng là có 
một số chúng sinh có đời sau nhưng cũng có một số chúng 
sinh không có đời sau. Những người còn vô minh và hữu 
ái thì còn có đời sau. Còn chúng sinh nào chấm dứt vô 
minh và hữu ái thì không có đời sau. Trong hai loại chúng 
sinh này, Đức Phật tán thán loại nào? Đức Phật tán thán 


118 


-. LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
loại chúng sinh không có đời sau. Đây là kiếp sống cuối 
cùng. Quý vị sẽ thấy mục đích của đạo Phật, điều mà 
Ngài giảng dạy là con đường chấm dứt đời sau là Bát 
chánh đạo. Đức Phật chỉ rõ con đường đi đến đời sau. 
Con đường đó là bát tà đạo. Con đường đó là con đường 
của sầu bi, khổ, ưu não. Con đường đó là con đường của 
luân hồi. Còn có một con đường không đi đến đời sau đó 
là Bát chánh đạo. Con đường không có sầu bi, khổ, ưu 
não, không còn luân hồi sinh tử. 

Một vị A La Hán nhập diệt khi thân hoại mạng chung, 
kết thúc đời sống cuối cùng này thì vị đó là như thế nào? 
Kinh điền nói là “Vô dư niết bàn”, đó là nơi vô thượng an 
ồn, thoát mọi khỏi khô ách. Quý vị hình dung một ngày 
rất tươi đẹp, hạnh phúc tràn đầy từ sáng đến tối, thoải 
mái, hài lòng, vui vẻ từ sáng đến tối. Ví như vào ngày 
Tết, người đó bỏ hết mọi việc kinh doanh, nợ nân, giải 
quyết hết mọi chuyện trong ngày 30 còn sang ngày mùng 
1 là nghỉ Tết. Trong ngày đó không có chuyện làm ăn, 
quan hệ, không có chuyện gì phải lo lắng, suy nghĩ. Từ 
sáng đến tối gặp bạn bè nói chuyện vui vẻ, không có cãi 
lộn, xích mích rồi ăn uống, hưởng thụ dục lạc từ 6 giờ 
sáng đến 10 giờ đêm. Đây là tôi giả thiết là 90% hài lòng, 
hạnh phúc, không có khổ nhưng dẫu sao vẫn còn 10% 
còn một ít phiền toái như buôn tiểu tiện, đại tiện. Trước 
khi đại tiện, tiểu tiện còn có cảm giác khó chịu. Buồi trưa 
ăn xong vẫn còn mệt mỏi, buồn ngủ — trạng thái mệt mỏi 


119 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z< Z <= ZZ Z=Z*ZZZ=ZZ=~=~Z=Z=z~=~=z=ze=z 
đó còn phiền toái. Ngủ dậy vẫn hơi man mác, chưa tỉnh 
táo hăn vẫn không có sung sướng, vẫn có phiền não. 
Chúng ta giả thiết là 90% hạnh phúc, vui vẻ còn 10 % 
phiền toái. Kế cả một vị A La Hán 98 -99% phiền não đã 
chấm dứt nhưng vẫn còn 1-2% phiền não như: lạnh đến 
2-3 độ vẫn có cảm giác khó chịu. Hoặc chân dẫm phải 
gai cũng khó chịu, hoặc bị bệnh gì đó cũng khó chịu. Tuy 
rằng những cảm giác khó chịu đó so với những cái khô 
được diệt tận rồi thì nó rất là nhỏ. Đức Phật ví như đất 
trên đầu móng tay so với quả đất này. Khổ còn dư sót còn 
một chút xíu thôi nhưng dẫu sao nó vẫn còn. Còn hiệu 
hữu là còn khô. Một người có hạnh phúc 90% thì vẫn còn 
10% phiền toái. Nếu tối đó từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng 
hôm sau, người đó ngủ một giấc say không mộng mi. 
Khoảng thời gian từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng, lúc đó 
không có một chút hạnh phúc gì nhưng cũng hoàn toàn 
không có phiền não, vắng mặt cả hạnh phúc cả khổ đau. 
Quý vị có thấy là khoảng thời gian đó tương tự như không 
hiện hữu không? Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm là trạng 
thái hiện hữu. Từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngủ say 
không mộng mỊ tương tự như trạng thái không hiện hữu. 
Quý vị đứng ra ngoài (khách quan) xem xét: một ngày 
90% là hạnh phúc, chỉ có 10% khổ so với khoảng thời 
gian từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng không có hạnh phúc, 
khổ đau nào. Hai khoảng thời gian đó, quý vị thấy khoảng 
thời gian nào hay hơn? Ngủ say không mộng mỊị có phải 


120 


=..... LUÂN HỒI TÁI SINH  CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
hay hơn không. Sáng mai tỉnh dậy tương tự như hiện hữu, 
nó vẫn bắt gặp sướng với khổ. Chúng ta thấy sướng 90% 
và khô 10% so với ngủ say không mộng mị thì ngủ say 
không mộng mị hay hơn rất nhiều. Chúng ta quay lại sự 
thực là nễu một người mà đang nợ nần, bệnh tật, hoảng 
loạn, đang lao tâm khổ trí suốt cả ngày như vậy mà đêm 
ngủ một giấc say không mộng mị thì cái nào hay hơn. 
Quý vị thấy rằng cuộc sống con người vui ít, khô nhiều, 
não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Nó ví như hiện 
hữu. So với đêm đó ngủ say không mộng mị thì khoảng 
thời gian này hay hơn nhiều. Nếu như ngủ say không 
mộng mị vĩnh viễn thì thế nào nhỉ? Có hay hơn không? 
Giả thiết cuộc đời này, ai cũng như vậy vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều và nguy hiểm càng nhiều hơn, khi ngủ 
một giấc say không mộng mị là hoàn toàn chấm dứt 
những thứ đó, không có vui có buồn nó hay hơn. Nếu như 
vĩnh viễn như vậy thì không còn hiện hữu ở bất kỳ chỗ 
nảo với bất kỳ hình thức nào. Như vậy gọi là vô thượng 
an ôn, thoát khỏi mọi khổ ách. Một vị A La Hán khi chết, 
nhập diệt thì giống như một giấc ngủ, nó không phát sinh 
thức tái sinh nữa. Nó vĩnh viễn như vậy, không còn phát 
sinh thức tái sinh, không còn trở thành Hóa sinh, không 
còn hiện hữu dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ nơi 
chốn nào. Đó chính là vô dư niết bàn của vị A La Hán. 
Bình thường một vị A La Hán có 98 — 99% khổ đã đoạn 
tận rôi, chỉ còn 1-2% còn dư sót. Đến lúc đó I- 2% khổ 


121 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................. + = 4= ZZ Z= SE Z= S= Z=Z==Z===~z=zz=zz==z==zz====== 
còn dư sót cũng đoạn tận luôn, khi đó không có hạnh 
phúc không có khổ đau. Nó có đúng với diệt đề mà quý 
vị học từ trước đến nay không? Một vị A La Hán khi còn 
hiện hữu, còn thân xác thì gọi là Niết bàn hữu dư. Còn khi 
nhập diệt gọi là Niết bàn vô dư. Niết bàn là vắng mặt khổ. 
Niết bàn hữu dư là vắng mặt khổ nhưng còn dư sót. Ví 
dụ, niết bàn của vị Nhập lưu là 30% chấm dứt khổ còn dư 
sót 70%. Niết bàn của vị Nhất lai 50% khổ đã đoạn tận 
còn dư sót 50%. Niết bàn của vị Bất lai là 80% khổ đã 
đoạn tận còn dư sót 20%. Niết bàn hữu dư của vị A La 
Hán là 98-99% đoạn diệt khổ còn dư sót 1-2%. Con số 
này tôi đưa ra để quý vị hình dung ra khổ diệt còn dư sót 
hay niết bàn hữu dư là như vậy. Còn khi một vị A La Hán 
nhập diệt, chấm dứt luân hồi tái sinh, chấm dứt sự hiện 
hữu thì lúc đó là khổ diệt vô dư. Đó mới là vô thượng an 
ồn thoát khỏi mọi khổ ách. Cho nên, còn hiện hữu kê cả 
vị A La Hán là còn khổ dư sót. Có một bài kinh Đức Phật 
nói là: “Sự hiện hữu là hôi thối giống như phân. Phân cho 
dù dính một tí vẫn còn hôi thối. Sự hiện hữu cho dù ngắn 
như búng móng tay thì vẫn còn khổ dư sót. Cho nên đích 
đến là vô dư niết bàn giống như ngủ say một giấc không 
mộng mị”. Giả sử, tối nay ngủ một giấc không mộng mị 
vĩnh viễn như vậy có hay hơn ngày mai phải trở dậy phải 
đi đây đi đó, lao tâm khổ tứ không? Phải phiền não về vợ 
con, chồng con đủ các thứ. Ngủ một giấc không mộng mị 
vĩnh viễn mới là vô thượng an ôn thoát khỏi mọi khổ ách, 


122 


== LUÂN HỒI TÁI SINH  CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
đó mới là giải thoát tối hậu tuyệt đối. Chứ không phải niết 
bàn vô dư là sau khi nhập diệt, nhập vào một cõi niết bàn 
thường, lạc, ngã, tịnh. Có phải cõi niết bàn đó là còn hiện 
hữu không? Phải hiện hữu thì mới biết là thường, lạc, 
ngã, tịnh chứ? Niết bàn là cái chúng sinh rất khó lãnh hội 
bởi vì con người bị tham ái hạnh phúc. Chỉ khi nào đầy 
đủ hạnh phúc tuyệt đối mới hết khổ. Cho rằng niết bàn là 
hạnh phúc tuyệt đối. Niết bàn không có gì cả, vắng cả khổ 
và vui, đó là đích đến. Bây giờ tu là hướng đến đích đến 
đó. Muốn đạt đến đích đến đó thì làm thế nào? 

Ví dụ, Có một thằng bé bị bệnh ung thư, nó đau đớn. 
Mẹ nó tìm đủ cách chữa trị, duy trì sự sống nhưng nó chỉ 
muốn chết thôi. Giống như nó ngủ một giấc vĩnh viễn 
như vậy thì nó hài lòng. Khi con người hiện hữu, vui ít 
khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn như thế 
này thì hiện hữu là do tham ái sự hiện hữu mà thôi. Đời 
sông con người khô đã ghê gớm rồi nhưng vẫn không thể 
nào so sánh được với khô của Hóa sinh. Cho dù Hóa sinh 
đó là chư thiên thì vẫn khổ do không làm chủ được, do 
tham ái, tư tưởng làm chủ sở hữu không được đáp ứng. 
Do vậy cảnh giới chư thiên vẫn là khổ thôi, vẫn có hải 
lòng thoải mái so với cảnh giới địa ngục và trung gian thì 
chư thiên vẫn còn hơn nhưng vẫn không thê thoát khỏi 
khổ. Vậy thì muốn chấm dứt khổ, đạt được mục đích vô 
thượng an ôn thoát khỏi mọi khổ ách thì phải chấm dứt 
Hữu ái. Khi đối diện với cái chết mới không còn hữu ái 


123 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ................ + = 4  = ZZ Z= Tz Z= S= Z=ZZ=Z===~z=zz====zz==zz====== 
kích hoạt lên. Hữu ái phải được xóa sạch trong bộ nhớ 
này. Bình thường hữu ái vẫn có trong bộ nhớ nhưng chưa 
được kích hoạt, khi nào tính mạng bị đe dọa, khi cơn 
bệnh khởi lên hoặc tình huống nguy hiểm thì lúc đó hữu 
ái mới kích hoạt lên. Lúc đó trạng thái tham sống sợ chết 
hiện hữu, đưa đến nỗi khổ đau còn ghê gớm hơn của dục 
ái, đưa đến nỗi khổ của hóa sinh. 

Vậy làm sao để xóa bỏ hữu ái? Đa phần người học 
Phật làm những việc tu hành đề hướng cho đời sau, tạo 
các phước báu đề kiếp sau sinh ra tốt đẹp, làm người, gặp 
được chánh pháp hay để được làm chư Thiên thì người đó 
đang nuôi mầm của tái sinh, chính là tăng cường hữu ái. 
Nhận thức nguyên nhân của khổ là hữu ái thì đa phần là 
mờ nhạt. Người ta có thể nhận thức dục ái là nguyên nhân 
của khổ còn hữu ái thì gần như chưa ai nhận thức được. 
Cho nên Phật giáo vẫn ca ngợi sự sống, sự sống là vinh 
quang, sự sống là tốt đẹp, sự sống là màu nhiệm. Người 
ta ca ngợi sự sống, ca ngợi sự hiện hữu thì đó là biểu hiện 
của hữu ái. Tất cả loài người đều đề cao sự sống, tôn 
trọng sự sông. Đặc biệt trong Phật giáo thì càng đề cao, 
càng tôn trọng sự sống. Chính hữu ái mới đưa đến những 
cái đó. Trong Phật giáo đề cao không sát sinh để bảo vệ 
sự sống của muôn loài, đó là những lý giải vô minh của 
đời sau. Còn các bậc giác ngộ không bao g1ờ ca ngợi sự 
sống, không bao giờ xem sự sống là kỳ điệu, quý báu, là 
đáng tôn trọng. Bởi vì còn xem sự sống là quý báu, kỳ 


124 


LUÂN HỒI TÁI SINH  CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
diệu, quan trọng thì lúc đó là biểu hiện của hữu ái. Các vị 
giác ngộ đã giải thoát không còn xem trọng sự sống của 
mình, khi nào đối diện với cái chết thì bình thản và biết 
đó là giải thoát tối hậu. Cho nên đã giác ngộ không còn 
tìm cầu sự sông, tìm cầu sự hiện hữu. Đức Phật đã ghê 
tởm sự hiện hữu bằng lời nói là: “Hiện hữu cho dù ngắn 
như cái móng tay cũng hôi thối”. Như vậy, Đức Phật có 
tôn trọng sự hiện hữu, sự sông không? Đây là điều mà 
quý vị phải hiểu những bậc giác ngộ không bao giờ xem 
sự sông là quý giá. Các vị đó chấm dứt hữu ái rồi, sống 
thì sống thôi, chết lúc nào cũng được, rất thoải mái. Khi 
không còn coi trọng sự sống của mình thì vị đó cũng 
không coi trọng mọi sự sống khác. Người giác ngộ thấy 
người khác chết thì rất bình thản chứ không phải thương 
đau, thương tiếc. Thương đau, thương tiếc là biểu hiện 
của hữu ái. Thứ nhất, người đó biết đó là định luật tự 
nhiên, biết nó xảy ra đúng như vậy thì làm gì có luyến 
tiếc. Chỉ khi còn hữu ái, tham ái sự hiện hữu mới luyễn 
tiếc nó, mới thương tiếc cho người bị chết. Quý vị phải 
hiểu được sự hiện hữu cho dù ở hình thức nào cũng đều 
là khổ cả. Chỉ khi nào chấm dứt sự hiện hữu mới là chấm 
dứt khổ. 

Trong kinh có mô tả: “Nếu như có một ý nghĩ sinh y 
khởi lên như nghĩ mình tu thế này thì sau khi chết sẽ mơ 
được tái sinh làm người giàu sang như vậy, gặp được 
chánh pháp như vậy, khỏe mạnh như vậy hay được sinh 


125 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... . 2 z< Z  == ZZ Z=Z*ZZZ=ZZ=~=~Z=Zzz~=z=~zz=e=z 
làm chư thiên... Nếu ý nghĩ tái sinh đó khởi lên mà người 
đó đoạn diệt nó một cách chậm chạp thì Đức Phật nói 
rằng: “Ta nói người này vẫn còn sinh y” tức là vẫn còn tái 
sinh. Nếu người đó có ý nghĩ sinh y như vậy mà người đó 
đoạn diệt nó một cách nhanh chóng ví như có một chảo 
được nung nóng, cháy đỏ lên và nếu nhỏ một giọt nước 
xuống đó thì nó xẻo ngay, bốc hơi ngay. Đoạn diệt ý nghĩ 
sinh y cũng nhanh chóng như vậy nhưng Đức Phật nói 
người đó vẫn còn sinh y. Hồi xưa tôi đọc đoạn này tôi rất 
ngạc nhiên, nếu người đó đoạn diệt ý nghĩ sinh y một 
cách chậm chạp thì vẫn còn có thê chấp nhận được nhưng 
nếu ý nghĩ sinh y đoạn diệt một cách nhanh chóng thì tu 
như vậy là tốt rồi. Nhưng Đức Phật nói vẫn còn sinh y. 
Câu kết luận của bản kinh mới quan trọng: “Ai thấy sinh 
y là khổ, người đó trở thành vô sinh y”. Ý nghĩ sinh y là 
xuất phát từ hữu ái trong bộ nhớ. Ý nghĩ sinh y khởi lên 
chứng tỏ hữu ái vẫn còn được lưu giữ trong đó. Khi nó 
khởi lên người đó đoạn diệt nhanh hay chậm thì hữu ái 
vẫn còn. Lúc chết nó vẫn được kích hoạt lên và đưa đến 
sinh y. Đức Phật nói:”Ai thấy sinh y là khô, người đó trở 
thành vô sinh y”. Tức là khi người đó biết hiện hữu là 
khổ, cuộc sống này vui ít, khô nhiều, não nhiều mà nguy 
hiểm càng nhiều hơn và sau khi chết thì nỗi thống khô 
của Hóa sinh như thế nào thì người đó “lông tóc dựng 
ngược”. Khi người đó “lông tóc dựng ngược”, người đó 
suy nghĩ là nêu chấm dứt sinh y, không còn tái sinh giồng 


126 


`... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
như ngủ một giấc say không mộng mị. Người đó suy xét, 
tư duy và thấy được sự thật như vậy thì hữu ái trong kho 
chứa sẽ dần dần được xóa bỏ. Khi hữu ái được xóa bỏ 
trong kho chứa thì lúc đó còn ý nghĩ sinh y khởi lên 
không? Lúc đó ý nghĩ sinh y không khởi lên thì có cần 
đoạn diệt nhanh hay chậm không? Cho nên quý vị phải 
thấy răng phải xóa bỏ được thông tin hữu ái trong bộ nhớ 
thì lúc đó nó mới chấm dứt được sinh y. Nếu một người 
hiểu biết đúng như thật về khổ, khô của hiện tại, khỗ của 
luân hồi sinh tử, khổ của sự hiện hữu thì người đó hướng 
đến làm thế nào đề chấm dứt sự hiện hữu này. Nếu người 
đó hiểu được con đường đưa đến chấm dứt sự hiện hữu là 
Bát chánh đạo thì người đó bắt đầu xóa bỏ dần dần thông 
tin hữu ái trong bộ nhớ. Trong kiếp sống này có thê người 
đó chưa đạt đạo quả A La Hán nhưng có những người có 
thể xóa được hữu ái. 

Nếu xóa được thông tin đó thì những người này, khi 
đối mặt với bệnh tật, tình huống nguy hiểm đến tính mạng 
thì người đó hoàn toàn bình thản, không còn sợ hãi, khủng 
khiếp. Một người học được cái này, hiểu và tư duy cái 
nảy ngay khi còn khỏe mạnh thì khi người đó đối diện với 
căn bệnh ung thư thì người đó có chữa nữa không? Có hai 
trường hợp ở Sài Gòn và Nghệ An đối diện với căn bệnh 
ung thư nhưng hoàn toàn bình thản, không còn chữa trị 
nó bởi vì những thông tin về hữu ái đã được xóa bỏ rất 
nhiều. Khi hiểu được như vậy, người đó tu tập ở mức độ 


127 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... . 2 z< Z  == ZZ Z=Z*ZZZ=ZZ~~=~Z=Z=z~=z=~zz=e=z 
nào đó thì người đó sẽ đối diện với bệnh tật, chết chóc với 
tâm bình thản. Trong đời này phải xóa bỏ được hữu ái thì 
Con người mới đối điện với mọi hoàn cảnh một cách bình 
thản, thoải mái. Người bình thường không phải nghĩ rằng 
mình xóa rồi là được bởi vì khi con người khỏe mạnh, 
chưa đối diện với cái chết thì không ai sợ chết cả và có vẻ 
thấy là mình không sợ chết nhưng khi đối diện với cái 
chết thực sự thì hữu ái mới được kích hoạt. Với những 
người tự sát, họ đâu có sợ chết nhưng khi đối mặt với cái 
chết, khi hấp hồi thì hữu ái được kích hoạt và nỗi tham 
sống sợ chết khởi lên. Cho nên có thê trong khi tu tập, 
nhiều người nghĩ rằng mình đoạn trừ được hữu ái, không 
sợ chết nữa nhưng phải kinh nghiệm khi mình đối mặt 
với những nguy hiểm hoặc căn bệnh, tình huống... đối 
mặt thật với cái chết thì lúc đó mới kiểm chứng được 
mình còn sợ chết hay không. Lúc đó mới hiều rằng mình 
đã đoạn trừ được hữu ái chưa. Với một vị A La Hán thì 
dục át, hữu ái, phi hữu ái đoạn tận hoàn toàn rồi cho nên 
đón nhận sự nhập diệt đó với tâm bình thản hoàn toàn, 
đón nhận giờ phút giải thoát tối hậu. Với người chưa đạt 
được đạo quả A La Hán, có thể dục ái chưa đoạn tận 
nhưng hữu ái có thể đoạn tận. Người đó đoạn tận rồi thì 
khi đối diện với cái chết người đó sẽ hành thiền, khi đó 
tâm không có tham sân si, không khởi lên hữu ái. Khi tế 
bào não chết thì lúc đó vừa quả A La Hán vừa nhập diệt 
luôn, châm dứt tái sinh trong tiến trình chết luôn. Giả sử 


128 


. ...... LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 
có những vị tu tập tốt, hiểu sâu nhưng dẫu sao vẫn còn 
một chút hữu ái chưa đoạn tận hoàn toàn, bình thường có 
thê không sợ nhưng khi đối diện với cái chết vẫn khởi lên 
hữu ái, vẫn luyến tiếc sự sống một chút. Lúc đó cho dù 
hành thiền, hữu ái vẫn khởi lên một chút thì theo định luật 
tự nhiên sẽ phát sinh thức tái sinh là Hóa sinh. Lộ trình 
tâm khi chết và lộ trình tâm của Hóa sinh là tương tự 
giống nhau, lộ trình tâm khi chết diễn tiến tiếp lộ trình 
tâm của Hóa sinh. Cho nên một người chết với hoảng 
loạn, sợ hãi, với các nghiệp tà kiến thì sau đó Hóa sinh 
cũng diễn tiến như vậy. Với Vô minh thì những Hóa sinh 
đó đâu biết đây là cảm giác pháp trần. Tâm thức của Hóa 
sinh phụ thuộc vảo trạng thái tâm đã được lưu giữ trong 
bộ nhớ. Nếu chúng ta chăm lo hành thiền và tu tập Bát 
chánh đạo, tu tập Tứ niệm xứ ở trong cuộc sống hàng 
ngày, trong những phút giây thiền định thì những trạng 
thái tâm đó được lưu vào bộ nhớ. Khi trạng thái tâm đó 
được lưu vào bộ nhớ thì trong tiến trình chết những cái đó 
tái hiện ra rất nhiều. Quý vị sẽ chết trong bình an. Nếu giả 
sử còn hữu ái, phát sinh thức tái sinh thì nó cũng diễn tiễn 
lại tiễn trình tâm đã được tu tập, lưu giữ trong bộ nhớ này. 
Khi thành Hóa sinh thì có thể một lúc sau Hóa sinh đó sẽ 
nhớ được những điều đã học trước đây. Lúc đó, Hóa sinh 
biết răng đây là cảm giác pháp trần và nó cứ diễn tiến. 
Những cảnh giới đó bao gồm những trạng thái tâm tốt 
đẹp, không có tham sân sĩ, trạng thái bình an, thoải mái, 


129 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ...................... - 2 z< Z <= ZZ Z=Z*~ZZZ=ZZz~z~Z=Zzz~=~=~zz=ze=z 
có hỷ lạc của nội tâm phát sinh. Hóa sinh đó có phải Chư 
Thiên không? Là chư thiên. Đến khi nghiệp trong bộ nhớ 
này vận hành cạn kiệt thì lúc đó không còn vào thai sinh, 
trứng sinh nữa mả chấm dứt tái sinh tại đó luôn, nhập diệt 
luôn. Đó gọi là Bắt lai. Nếu chúng ta tận lực, hăng ngày 
chánh tư duy về nỗi khổ của hiện tại, nỗi khổ của kiếp 
sống con người, nỗi khổ của Hóa sinh, còn hiện hữu là 
còn tái sinh. Cho dù một vị A La Hán đoạn tận 99% khổ 
rồi nhưng vẫn còn dư sót. Cho nên chỉ khi đạt được chấm 
dứt tái sinh, ngủ một giấc vĩnh viễn như vậy mới gọi là vô 
thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách. Lúc đó những suy 
nghĩ đó, tư tưởng đó sẽ dần dần xóa bỏ được hữu ái trong 
bộ nhớ. Nếu còn dư sót thì dẫu sao chúng ta tư duy thuần 
thục như vậy thì cho dù có phát sinh thành Hóa sinh thì tại 
đó là nhập diệt luôn, không còn trở lui cuộc đời này nữa. 
Những hành vi ca ngợi sự sống, yêu quý sự sống, 
không sát sinh mà phóng sinh bảo vệ sự sống, tất cả những 
cái đó là do hữu ái mà phát sinh. Làm những việc đó là 
đang nuôi mầm của tái sinh. Còn bám víu, còn luyến tiếc 
sự sống, sợ hãi cái chết là còn hữu ái. Mỗi lần chúng ta 
nghĩ đến sự sống còn thích thú nó, đắm say nó, muốn sau 
này cuộc sống tốt đẹp, muốn sau tái sinh được lên cảnh 
trời, gặp chánh pháp tu tiếp... thì lúc đó chúng ta đang 
nuôi mầm của tái sinh cho nó lớn lên từng ngày. Tái sinh 
đó ví như một cái cây thì chúng ta phải chặt nó xuống, 
đào từng gốc rễ nó lên, phải chẻ nhỏ nó ra, phơi khô nó 


130 


==-.. LUÂN HỒI TÁI SINH ° CHẤM DỨT LUÂN HỒỔI TÁI SINH 
đi, đốt nó thành tro, rải tro đó xuống sông thì cây đó 
không có khả năng nảo tái sinh được nữa. Cũng y như 
vậy, hữu ái cần phải nhìn nhận với mọi khía cạnh, chúng 
ta phải chặt nó xuống, đào mọi gốc rễ nó lên, chẻ nhỏ ra 
phơi thật khô, đốt nó thành tro và đem tro rải xuống nước 
thì lúc đó hữu ái mới không thê hiện hữu, mới được đoạn 
tận. Đương nhiên, để đoạn tận hữu ái cần có trí tuệ, khi 
chúng ta đoạn tận hữu ái cũng là đoạn tận Vô minh. Khi 
Vô minh, hữu ái được đoạn tận thì vòng luân hồi cũng 
chấm dứt. Cho nên đề tài đầu tiên của bài kệ này là đoạn 
tận Vô mình và hữu ái. 

Chúng ta biết rằng, mục đích thực hành pháp này là 
đừng đặt vấn đề đạo quả Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, A La 
Hán. Chỉ có quả A La Hán — chánh trí trong hiện tại mới 
giải thoát tối hậu nhưng chúng ta cũng đừng nghĩ đến bởi 
vì tôi thấy đạo quả A La Hán có thê xảy ra trong đời này 
nhưng cũng rất hiếm hoi. Chúng ta tu tập không cần nghĩ 
đến, ai có duyên có trí thì nó đến lúc nào thì đến. Nhưng 
có hai mục đích chúng ta cần phải đạt được. Thứ nhất là 
giảm thiểu tôi đa khổ trong đời này, điều này có thê làm 
được nếu chúng ta chánh niệm liên tục về Thân, Thọ, 
Tâm, Pháp. Trong một ngày chúng ta chánh niệm được 
30% thì 30% khố não được chấm dứt, nếu chánh niệm 
được 50% thì 50% khổ não chấm dứt, nếu chánh niệm 
được 80% thì 80% khô não được chấm dứt. Người tu tập 
hướng đến đạt được mục đích thứ nhất là giảm thiêu khổ 


131 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ....................... 2 z= Z  == ZZ Z=Z=*ZZZ=ZZ~~=~Z=Z=z~=~=~zz=e=z 
trong đời này đến mức tôi đa. Đương nhiên chúng ta còn 
phải học tập, làm việc, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và 
gia đình nhưng không phải chúng ta không làm được. 
Chúng ta làm những việc đó trong chánh niệm tỉnh giác 
với lộ trình tâm Bát chánh đạo, tức là luôn luôn xiết chặt 
răng, lưỡi và tích cực chú tâm ghi nhận các cảm giác nồi 
trội. Chúng ta chánh niệm Thân, Thọ, Tâm, Pháp tùy từng 
lúc, từng nơi không quên thân và có thể an trú chánh 
niệm tỉnh giác, an trú chánh kiến thì chúng ta không còn 
khổ, chấm dứt được khô. 

Mục đích thứ hai cần phải đạt được là chấm dứt tái 
sinh trong tiến trình chết. Nếu còn dư sót thì khi phát sinh 
Hóa sinh thì chấm dứt tái sinh. Mục đích thứ hai này cần 
phải nhận thức rõ ràng, cần phân đấu nỗ lực. Rất nhiều 
người đã tham dự các khóa tu và trong thâm tâm những 
người đó khắng định, xác quyết là đây là kiếp sống cuối 
cùng, khi mình chết giống như nằm ngủ một giấc vĩnh 
viễn, không hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ hình 
thức nào. Hai mục tiêu này chúng ta phải nhận thức rõ 
ràng, phấn đấu, kiểm tra từng ngày và xem mình đã đi 
đến đâu trên con đường đó. Để thành A La Hán, phải 
đoạn tận Vô minh và hữu ái. Nhiều người tu để sống mãi, 
để trường sinh bắt tử. Kế cả một số người trong Phật giáo 
tu để đời sau tốt đẹp, sống mãi. Trong Phật giáo Nam 
Tông có 4 pháp là sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui. 
Đầu tiên là sống lâu, xu hướng tu để sống lâu, bất tử thắm 


132 


"“... ... LUÂN HỒI TÁI SINH * CHẤM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


sâu vào con người. Nhưng thực sự chúng ta học đây là tu 
để chết thật chứ không phải qua đời. Tu là để chết, đời 
sông này là đời sống sau cùng, sau đời này không còn đời 
nào khác nữa. Đó là câu kệ thứ nhất. 


2. Câu thứ hai: “Giết hai vua sát lợi”. Chúng ta thấy 
trong tâm biết ý thức tà kiến có hai quan điểm: thường 
kiến và đoạn kiến. Thường kiến cho rằng các sự vật và 
hiện tượng luôn luôn có, thường hằng thường trú — đây 
chính là quan điểm Duy vật. Từ quan điểm Duy Vật, cho 
rằng thân thê này là một con người, khi chết thì tan hoại 
và biến đôi thành cái khác, nó là vật chất. Vật chất không 
sinh ra cũng không mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này 
sang dạng khác. Nên chúng ta vốn bắt sinh bắt diệt. Đó là 
quan điểm Duy vật, là thường kiến. Còn quan điểm thứ 
hai là đoạn kiến cho rằng thực tại các pháp là vật chất 
nhưng nó không có thật, nó là do tâm hóa hiện ra, do 
thượng đề hóa hiện ra thôi. Thượng đề muốn nó tôn tại thì 
nó tôn tại, muốn nó biến mất thì nó biến mắt. Quan điểm 
các pháp là giả có, không có thật, do tâm tạo ra là đoạn 
kiến. Tâm thức con người luôn bị chi phối bởi hai quan 
điểm thường kiến, đoạn kiến này. Thường kiến là duy 
vật, đoạn kiến là duy tâm. Cho đù một con người có duy 
vật bao nhiêu thì cũng có duy tâm trong đó. Một con 
người có duy tâm bao nhiêu thì vẫn có duy vật trong đó. 
Cho nên trong tâm thức của nhân loại luôn bị thống trị 
bởi hai quan điểm thường kiến và đoạn kiến. Nó giống 


133 


Tỷ kheo NGUYÊN TUỆ.................. + = 4= ZZ Z= Tz Z= S= Z=Z==Zz==~z=zz=zz=zz==zz====e 
như trong thế gian này có hai ông vua cai trị một đất 
nước. Ví như thời nhà Trần có hai vua là ông vua cha và 
vua con. Ở Ấn Độ cũng có hai vua như vậy. Nó là ấn dụ 
của tâm thức con người cũng có hai vua cai trị đó là 
thường kiến và đoạn kiến. Chỉ khi nào tâm thức không 
còn bị chi phối bởi thường kiến và đoạn kiến, biết nó là tà 
kiến và chấm dứt nó thì lúc đó mới giác ngộ được. Cho 
nên giết hai vua sát lợi là như vậy. 


3. Câu thứ ba: “Giết vương quốc quần thần”. Tâm 
thức của con người sống bởi năm thủ uân, tất cả các pháp 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vốn nó vô thường, vô ngã 
nhưng phàm phu cho rằng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
là của ta, là ta đó gọi là năm thủ uân. Như vậy, đó gọi là 
toàn bộ dân chúng vương quốc quân thần. Để đạt thành 
A La Hán phải đoạn trừ năm thủ uân tức là giết toàn bộ 
vương quốc quân thần. Ý nói giết vương quốc quần thần 
là đoạn tận năm thủ uẫn. 

Tóm lại: Bài kệ nói là để trở thành A La Hán thì một 
là đoạn tận Vô minh và hữu ái (gọi là giết cha mẹ). Hai là 
đoạn tận thường kiến và đoạn kiến (gọi là giết hai vua). 
Ba là đoạn tận năm thủ uẫn (gọi là giết vương quốc quần 
thần). Ý nghĩa của bài kệ theo nghĩa bóng là như vậy. 
Đặc biệt trong đó đoạn tận Vô minh và hữu ái là chúng ta 
cần ghi nhớ để thực hành hàng ngày xóa dần, xóa dần 
hữu ái trong bộ nhớ. 


134 


LUẨN HỘI TẤT SINH xác asosdddeesskackbbiaddlkd 3 
THỨC TÁI SINH LÀ HÓA SINH ...............................---.. 18 
TƯƠNG TÁC GIỮA HÓA SINH VÀ CON NGƯỜI.......... 27 
TÂU HOẢ NHẬP MA.................................-occccccccrcecererree 37 
SỰ THẬT THỰỤC TẠI LÀ GÌ VÀ KHỦNG HOẢNG 

CỦA VẬT LÝ HỌC HIỆN ĐẠI................................--..... S1 
KIẾP SAU VÀ KHÔNG CÓ KIÉP SAU ............................ 93 
ĐỨC PHẬT PHỦ NHẬN BẢN NGÃ - LINH HÒN.......... 96 
ĐOẠN TRỪ VÔ MINH VÀ HỮU ÁI...........................--- 115 


135 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc(2yahoo.com 
Điện thoại : 024.3926.0024 Fax : 024.3926.0031 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: NGUYÊN PHƯƠNG MAI 
Trình bày bìa: PHẠM VIỆT QUANG 


IIÂN HÔI TÁI 5INH 
CHÂM DỨT LUÂN HỒI TÁI SINH 


Mã số: .......................... 
In........ bản (QÐ in số.......... ), khổ 13 x 20,5em 
THÍ ĐA s0 z6i12sscbsnscEnens (0i 0sxdfdtfo@lttosattbesaseaseddbesdlioiastsuad 
T1đ CHÍ? si22xux2655i ii xtaxiibtttvliadgaseivioaistultHiaitiluystibtkbki 
S314. PS TH vn... 
Số OĐX cuaaeeer ngảy.......... tháng........ năm 2020 
In xong và nộp lưu chiều tháng ............. năm 2020 
Mã số ISBN: 978-604-0-.................. 


136 


